Hôn Nhân Hạnh Phúc 

(A Happy Married Life) 


Nhà xuất bản... 


.... -.- Hà Nội 

Tel: (04). 

Fax: (04).... 


Công ty Cổ phấn Doanh nghiệp 
Xã hội SAMANTA 
16 Dương Quảng Hàm - 
Cẩu Giấy - HN 
Website: www.samanta.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: .... 
Biên tập viên Nhà xuất bản: .... 


Biên tập viên : Pháp Minh 
Sửa bàn in: Bào Vì 


Trình bày:.... 

Thiết kế bìa: Spro Việt Nam 


LXB0013p-CIP 


In 1.000 cuốn, khố 14,5 X 20,5 cm tại Xí nghiệp In Fahasa. số đăng ký KHXB: 492- 
2014/CXB/08-28/LĐ. Quyết định xuất bản số: 304/QĐ-NXBLĐXH. In xong và 
nộp lưu chiếu Quý 11/2014. 




Hòa thượng K. Sri Dhammananda 


HÔN NHÂN 
HẠNH PHÚC 

Dịch giả: Tỳ Kheo Thiện Minh 





Mục Lục 

Tiểu sử Đại lão hòa thượng tiến sỹ K.SRI 
DHAMMADANA MAHA NAYYKA THERA . 7 

Lời người dịch . 9 

Lời giới thiệu . 13 

Lời nói đầu . 19 

Phần I 

1. Dan nhập.25 

2. Bản chất của tình yêu và lạc thú.25 

3. Thực tế của đời sống vợ chồng.27 

4. Ý niệm của Phật giáo về hôn nhân.38 

5. Tình trạng khó xử của tôn giáo.41 


5 











Phầnn 

6. An toàn, kính trọng và trách nhiệm.45 

7. Tục lệ đa phu thê hay 

chế độ một vợ, một chồng.69 

Phần m 

8. Kỹ thuật mới.71 

9. Giới luật - Đạo đức.72 

10. Đông và Tây..76 

11. Đời sống độc thân.79 

12. Tóm tắt.83 

Phụ lục 

1. Giới luật dựa trên nền tảng dự do.87 

2. Trí tuệ và giới luật.87 


6 











TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THUỌNG TIẾN sĩ K.SRI 
DHAMMANANDA MAHA NAYYAKA THERA 

Đại Lão Hòa-ThượngTiếnsĩ K. Sri Dhammananda, 
Trưởng Lão Tăng Già Malaisia, phục vụ Phật Giáo 
Malaisia trên 42 năm trong các chức vụ như một vị lãnh 
đạo tinh thần, một học giả, một cố vấn và một thiện 
hữu. Ngài sanh ngày r8 Tháng Ba Năm 1919 tại làng 
Kirinde, tỉnh Matara phía nam Sri Lanka (Tích Lan). 

Ngài khỏi đầu việc học hành theo nền giáo dục thế 
tục khi Ngài được 7 tuổi và tuy còn nhỏ Ngài đã phát 
triển mối quan tâm đặc biệt đến Phật giáo. Được sự 
giúp đỡ của một người cậu là Sư Trưởng tại ngôi chùa 
địa phưong và ngưòi mẹ tận tầm của Ngài, Ngài thọ 
Sa Di giới vào năm 12 tuổi. Ngài được đặt pháp danh 
là “Dhammananda” có nghĩa là “Người chứng nghiệm 
hạnh phúc qua Phật Pháp” . 

Sau mưòi năm tu học chuyên về giáo lý Đức Phật, 
năm 26 tuổi Ngài tốt nghiệp văn bằng Ngôn Ngữ Học, 
Triết Lý, và Quy Tắc Pali Viện Đại Học Vidyalankara 
Pừivena.Ngài tốt nghiệp Cao Học Triết Lý Ân Độ năm 


7 


1949 tại Viện Đại Học Beneres (Ba-Lã-Nại).Sau khi 
phục vụ 3 năm tại Sri Lanka, Ngài được tuyển chọn đi 
hoằng Pháp tại Malaisia. 

Vảo các thập niên 50 và 60, Phật Giáo bị giói trí thức 
Trung Hoa tại Malaisia coi rẻ và nghĩ rằng Đạo Phật chỉ 
là mê tín dị đoan. Qua Hội Truyền Bá Giáo Lý Phật Đà 
(Buddhist Missionary Society), Ngài đã phát hành các 
tài liệu, các loại sách về mọi phưong diện của Phật Giáo 
và kết quả một số đông đã nhận thức được giáo lý chân 
chính của Đức Phật. Ngài đã phát hành các cuốn sách 
rất phổ thông như “Người Phật Tử Tin Gì” “Làm Thế 
Nào Đê Sống Khỏi Sự Hãi và Lo Lẳng”, “Hôn nhân Hạnh 
Phúc” “Nhân Loại Tiến Vê Đâu” và “Thiền Định - Con 
Đường Duy nhất”. 

Tuy không phải là một nhà truyền giáo hùng biện, 
nhưng Ngài đã cảm hóa thành công tư tưởng của cả 
giói thanh niên lẫn trí thức với một lối trình bầy Giáo 
Pháp của Đức Phật một cách rõ ràng, đon giản và khoa 
học. Ngài nhận được các Văn Bẳng Tiến Sĩ Danh Dự 
của nhiều Đại Học trên thế giói và được vua Malaisia 
ân thưởng tước vị Johan Setia Mahkota. Ngài cũng có, 
như Đức Phật mô tả, Bẩy Đức hạnh cao quý của một Đại 
nhân trong Kinh Sakha Sutta (A.N. 4:31): 

-Ngài là người đángyêu, đángldnh Ưọng học thức, 
là một cố vấn, một người nhẫn nại chịu nghe, thâm trầm 
trong đàm luận, và không haogiờ cổxúy một cách vô căn 
cứ. 


Benny Liow Woon Khin 


8 


Lời người dịch 


Hôn nhân và gia đình cũng là một vấn đề lớn 
được Phật Thích Ca giảng dạy trong kinh điển. Giáo 
lý của ngài mặc dù đặt trọng tâm trên nền tảng giải 
thoát, xuất ly thế gian, nhưng đệ tử của ngài đa phần 
còn đời sống tại gia, vì thế cho nên ngài phải có bổn 
phận giảng dạy cho họ sống đúng theo chánh pháp 
để có hạnh phúc trong gia đình. 

Trước khi thành Phật, ngài cũng phải trải qua 
một đời sống thế tục, có vợ, có con và ngài đã làm 
tròn bổn phận đối với họ. Ngài sống rất hạnh phúc 
với Da Du Đà La, chưa bao giờ ngài làm cho hiền thê 
phiền lòng và ngược lại. Khi xuất gia thành chánh 
quả, ngài trở về hoàng cung tiếp độ phụ hoàng, hiền 
thê và con thơ giác ngộ chánh pháp của chư Phật. 
Đây là một món quà vô tiền khoáng hậu mà chưa có 
một người con, người chồng, người cha nào trên thế 
gian này thực hiện được. 


9 


Bản chất của tình yêu không phải là một chuyện 
xấu. Trong giáo lý của Đức Phật, ngài không có bác bỏ 
vấn đề nam nữ yêu nhau, nhung ngài dạy từ lúc yêu 
thưong đến lúc chung sống vói nhau phải phù hợp vói 
đạo lý của con ngưòi. Ngài dạy người nam và ngưòi 
nữ sống bên nhau phải có hạnh phúc. Hạnh phúc theo 
giáo lý của nhà Phật là phải có 5 giói và đồng thòi ngài 
dạy người chồng phải có 5 bổn phận đối với người vợ, 
người vợ cũng vậy, 5 bổn phận này anh chị xem phần 
nội dung của cuốn sách này. 

Anh chị thân mến, 

Anh chị yêu nhau và tiến đến hôn nhân là một 
nhân duyên lớn. Hôn nhân này tốt hay xấu là ở chất liệu 
đạo đức của anh chị. Chất liệu đạo đức đó, anh chị phải 
có những đức hạnh: khiêm tốn, chân thật, nhẫn nại, từ 
bi và một tấm lòng cởi mở bao dung. 

Vì thực tế trong đòi sống hôn nhân sẽ có lắm 
chuyện phũ phàng xảy ra, nếu như anh chị đã trang bị 
sẵn sàng những đức hạnh đó thì chắc chắn hôn nhân 
của anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc. 

Trong dân gian có câu: “Chồng giận thi vợ bớt lòi, 
com sôi bớt lửa thi đòi nào khê”. Như vậy yếu tố nhẫn 
nại và cảm thông rất quan trọng trong đời sống hôn 
nhân. Có nhẫn nại và cảm thông thì cuộc đòi anh chị 
mới có hạnh phúc. Giả dụ như anh chị hay trách móc và 
hận thù trong tâm thi cuộc đòi của anh chị sẽ đau khổ. 


10 


Nếu như hôn nhân của anh chị đau khổ và bất 
hạnh thì tội nghiệp cho các con. Do đó, mỗi lần gặp trở 
ngại trong hôn nhân, anh chị nên luôn tâm niệm rằng 
hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của các con. 

Quyển sách này của Hòa Thượng Tiến sĩ K. Sri 
Dhammananda biên soạn để giúp ích cho đòi sống hôn 
nhân của anh chị. Nhận thấy lọi ích của quyển sách, 
chúng tôi chuyển ngữ và ấn hành dưới dạng song ngữ 
để phổ biến đến anh chị. Phần Việt ngữ, chúng tôi được 
phép lượt bỏ một số đoạn cho phù họp vói văn hóa Việt 
Nam. Nếu có khuyết điểm lánh mong anh chị thông 
cảm và chỉ bảo để kỳ tái bản được hoàn chỉnh hon. Hy 
vọng quyển sách này là người bạn chí thân trong đòi 
sống gia đình của anh chị. 

Mời anh chị đọc HÔN NHÂN HẠNH PHÚC! 

Kỳ Viên Tự, mùa đông 2000 
Tỳ kheo Thiện Minh 


11 



Lời giới thiệu 


Trong kho tàng văn hóa của nhân loại, tình yêu- 
hôn nhân là một di sản vô tận, một biểu tượng cao 
đẹp và thanh khiết, đau khổ và đáng kiếm tìm trong 
thê giới con người. Những bản anh hùng ca, những 
bi kịch thời đại, những tuyệt tác văn chương, dường 
như cũng từng được bắt nguồn sáng tạo, cảm khái từ 
hành trình đến với tình yêu, với hôn nhân hạnh phúc, 
và nhà thơ hay văn nhân mãi mãi là những lữ khách 
trên hành trình bất tận ấy. 

Từ khai thiên lập địa, con người vẫn quan niệm 
tình yêu và hôn nhân là một trong những mục tiêu 
trọng yếu của đời người. Ai cũng mong cầu, khao khát 
tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống chung, được đánh 
dấu bằng nhiều hình thức, nghi lễ, dựa trên nền tảng 
văn hóa, tập quán, tôn giáo của mỗi quốc gia, dân tộc. 


13 


Song, điều khao khát ấy có lúc cũng chính là một 
bi kịch của thế giới con người. Không ai ngoài họ sản 
sinh ra tình yêu và hôn nhân, nhưng cũng chính họ 
đã dựng nên những rào cản đối vói ước mơ và khát 
vọng của chính mình. Những thê chế khắt khe của thòi 
phong kiến trung cổ đã đặt tình yêu và hôn nhân vào 
trong những quy phạm ngặt nghèo, khắc nghiệt. Tinh 
yêu - hôn nhân bị vây bủa bởi chủng tộc màu da, bởi tín 
ngưỡng tôn giáo, bỏi đẳng cấp giàu nghèo, bỏi những 
lễ giáo gia đình xã hội... kéo theo đẳng sau nó những 
bi kịch của đời người trong sự chịu đựng, câm lặng. 
Những khái niệm, những thành ngữ “bất hủ” của một 
thời như Giao hôn chi bút, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, 
Môn đăng hộ đối hay lệ Tảo hôn đã hủy diệt một cách 
oan uổng hạnh phúc của bao cuộc đòi son trẻ, bao khát 
vọng nhân bản của con người. 

Bước sang thòi đại tiến bộ, con người phần nào 
được giải phóng ra khỏi những rào cản nói trên. Những 
phát minh mói trong lãnh vực khoa học kỹ thuật kéo 
theo sự thay đổi về nhịp điệu của đòi sống xã hội, đã hội 
đủ điều kiện, khả năng để con người chuyển hóa luôn lối 
nghĩ, cách nhìn về tình yêu - hôn nhân ngày nay. Nhiều 
thủ tục vô lý đã không còn tồn tại, nhiều quan niệm về 
tình yêu - hôn nhân đã được gắn liền với mục đích kiến 
tạo một đòi sống mói, thích nghi với môi trường mới. 


14 


Song từ đây, rẽ hướng sang một trạng thái tình khác, 
tình yêu và hôn nhân lại đối diện với những vấn đề thòi 
đại khi sự phức tạp, sự hụt hẫng, sự đổ vỡ của thế giói 
nội tâm và những bức xúc tình cảm trước dòng chảy 
ào ạt của cuộc sống thực tại. Con người lại đứng trước 
những báo động đỏ, đó là sự va chạm và cọ sát vói một 
cuộc chạy đua giữa những giá trị đích thực của tình yêu 
hôn nhân vói mặt trái của đời sống văn minh vật chất. 
Những ‘sản phẩm’ có nhân hiệu như: Sống thử - tiền 
hôn nhân, li hôn, li dị, tự do cá nhân... đã làm chóng mặt 
các chuyên gia tư vấn tâm lý, những nhà xã hội học, giáo 
dục học, cũng như trở lại làm mệt mỏi hon, lo ngại hon 
với chính đời sống của mỗi cá nhân con ngưòi. Chưa 
bao giờ, khi con người càng hối hả chuyển giao những 
công trinh cho thế kỷ mới, thì cũng là lúc họ tất bật hon, 
day dứt hon vói một góc tình yêu và gìn giữ đòi sống 
hôn nhân của mình... 

Và không chỉ bó gọn trong nhũng điều SO' sài nêu 
trên, cuốn HÔN NHÂN HẠNH PHŨC của Tiến sĩ 
DHAMMANANDA do Tỳ kheo Thiện Minh dịch đã ra 
đòi, như một phép đối chứng, biện giải về tình yêu hôn 
nhân dưói góc nhìn Phật giáo. Những ngóc ngách trong 
tình cảm con người, nhũng khái niệm về tình yêu - hôn 
nhân, những vấn nạn tràn lan trong đòi sống hôn nhân 
- tình yêu cùng vói những giới luật của nhà Phật... đã 


15 


được Đức Thế Tôn trình bày, lý giải một cách xác đáng, 
khúc chiết và khách quan. Vả ngay khi phân tích lý giải, 
ngài đã chỉ ra đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả tất yếu 
của đời sống tình cảm này Tính biện chứng của vấn đề 
nẳm ngay trong những lập luận của Đức Thế Tôn cũng 
như cách trinh bày của người viết lẫn người dịch. Hãy 
nghe một lòi dẫn giải của Đức Phật để thấy quan điểm 
nhân bản của ngài: “ -Nếu một người đàn ông có thể tìm 
được một người vợ, người phụ nữ thích họp và hiểu 
biết và ngưòi phụ nữ có thể tìm được một người đàn 
ông thích hợp và hiểu biết, thì cả hai thực sự may mắn”. 

Rõ ràng, để nhận thức về một tình yêu đích thực 
cũng như xây đắp một đời sống hôn nhân hạnh phúc, 
không phải là điều rõ ràng, song nếu biết phân định đâu 
là bản chất và thực tế, đâu là bản năng vô thức đâu là 
trách nhiệm và giới hạn đạo đức thì con người sẽ không 
bị quấn chặt trong nhũng bi lạch luẩn quẩn. Tác giả 
quyển sách dường như không né tránh cả những điều 
sâu kín trong khối bản thể tự nhiên và bản thể tâm thức 
của con ngưòi, và cũng không hề phủ nhận những giá 
tri truyền thống cũng như những hiện tượng phát sinh 
của xã hội hiện đại. Vấn đề quan trọng là sau khi lý giải 
nguồn gốc từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay để thống 
nhất quan niệm và đi đến những biện pháp xử lý khoa 


16 


học và khách quan. Vì thế hy vọng quyển sách HÔN 
NHÂN HẠNH PHÚC này sẽ là những hành trang cho 
những bạn trẻ lần đầu chạm gót trên con đường gay go, 
phức tạp của đòi ngưòi lắm chông gai nhưng cũng đầy 
hoa thom cỏ lạ. 

Cuốn sách nhỏ cũng là noi khoi nguồn tìm về hạnh 
phúc thiêng liêng không thê thiếu được, noi măm sống 
bắt đầu và tiếp tục trưởng thành, noi con ngưòi sinh ra 
và tận hưởng cả những nỗi đau ngọt ngào lẫn niềm vui 
nhân thế... 

Xin trân trọng giói thiệu cùng bạn đọc! 

NSƯT-Tiến Sĩ Bạch Tuyết 


17 



Lời nói đầu 


Từ thời xa xưa, con người đã bị ám ảnh với sự 
theo đuổi hạnh phúc trong cuộc sống, từ khi còn nẳm 
trong nôi cho tói lúc lìa đời. Con người hành động và 
phấn đấu cật lực để đạt được hạnh phúc, nhưng lại 
thường không hiểu biết được ý nghĩa chính xác của 
hạnh phúc là gì bởi vì con người không biết hết được 
bản chất của cuộc sống. Mặc dầu tất cả các tôn giáo 
đều mang đến những lời khuyên cũng như lời dạy 
môn đồ của họ đoàn kết để đạt được hạnh phúc trong 
cuộc sống, nhưng phần đông những lời dạy này bị bỏ 
qua do lòng ham muốn, sân hận và ảo tưởng của con 
người. Nhiều người đã trải qua những điều thất vọng, 
chán nản hoặc khổ đau, họ hy vọng và cầu nguyện tìm 
cho được hạnh phúc trong đời sống hiện tiền và kiếp 
lai sinh, những người khác mặc dù có được nhiều 
hạnh phúc trên thế gian, nhưng vẫn chưa hài lòng và 


19 


khao khát mong tìm một thứ hạnh phúc bất diệt ở 
cõi trời khi lìa khỏi thế gian này. Đối với một người 
bình thường, như một đứa trẻ chẳng hạn thì thật 
khó khăn để phân biệt giữa niềm vui và hạnh phúc. 
Đối với đứa bé, điều mang lại niềm vui chính là điều 
mang lại hạnh phúc và hạnh phúc là được cảm nhận 
được niềm vui. 

Thông thường, chúng ta cho rằng những ngày 
thơ ấu là quãng thời gian hạnh phúc. Nhưng thực tế, 
khi còn bé chúng ta không hiểu được hạnh phúc là gì. 
Sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, chúng ta nếm qua 
những niềm vui liên tục mà không chút nghi ngờ về 
nguồn vui đến với chúng ta. Khi chúng ta bước vào 
tuổi trưởng thành, những đổi thay diễn ra trong tấm 
thân cho chúng ta nhận biết sự hiện hữu của giống 
khác phái và chúng ta bắt đầu cảm nhận một hình 
thức thu hút mới, tạo nên những cảm xúc bởi dao 
động. Cùng lúc ấy, sự tò mò lôi kéo chúng ta khám 
phá những sự kiện của cuộc sống, qua sự thảo luận rõ 
ràng và đọc sách. Trước đó lâu rồi, chúng ta khám phá 
ra bản thân mình đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 
trưởng thành, thời điểm quyết định trong cuộc sống 
của chúng ta khi tìm một người bạn đời thích hợp để 
bắt đầu một mối quan hệ mới - mối quan hệ mà qua 
đó, những phẩm chất của chúng ta luôn bị thử thách. 


20 


Tình yêu, tình dục, và sau đó là hôn nhân trở thành 
những vấn đề vô cùng quan trọng sẽ quyết định phẩm 
chất của cuộc sống hôn nhân mà chúng ta sẽ gặp. 

Thể hệ trẻ ngày nay có những cá tính khác biệt do 
những ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, được 
tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đại chúng 
chẳng hạn như sách báo, tạp chí, truyền hìnhvideo và 
phún ảnh, dẫn đến kết quả là có những ý tưởng méo 
mó về tình yêu, tình dục và hôn nhân. Nền đạo đức 
và những giá trị lâu đời của “phương Đông” đang 
dần dần bị bào mòn trong sự đối mặt với những ảnh 
hưởng này. Những điều chưa từng diễn ra hay chưa 
từng được nghe nói tới trong các thế hệ trước đây 
giờ đã trở nên thông dụng trong giới trẻ hiện nay. 
Thực sự có phải những ảnh hưởng của phương Tây 
chịu trách nhiệm đối với tình trạng của những vấn 
đề đáng quan tâm này hoặc có phải bố mẹ bị đổ lỗi 
về những hành động sai trái của con cái họ vì không 
kiểm soát đúng đắn và không có sự giám sát con em 
thích đáng ? Trong cuốn sách này, điều cần được nói 
lên là hầu hết những chương trình Ti vi và phim ảnh 
không trình bày cách sống mà hầu hết những con 
người tốt đẹp ở phương Tây suy nghĩ hoặc cư xử và 
đắn đo. Có một số lượng lớn những cặp vợ chồng 
đáng lánh thầm lặng là những người mộ đạo sâu xa 


21 


và “bảo thủ” về tình yêu, tình dục và hôn nhân như 
bất cứ cặp vợ chồng “phương Đông” nào. Nếu lớp 
trẻ muốn bắt chước người phương Tây, họ được 
khuyên bảo là nên bắt chước “đại đa số những người 
thầm lặng này, những người không khác biệt với 
người láng giềng đáng lánh đang sống bên cạnh họ. 

Đời sống hiện đại bị lo âu với tất cả mọi hình 
thức căng thẳng và “stress”. Chắc chắn rằng sự căng 
thẳng stress thường tạo nên những vấn đề trong các 
cuộc hôn nhân. Nếu có một sự phân tích chính xác 
những nguyên nhân chính của các vấn đề xã hội là 
chuyện quan hệ tình dục trước khi đi đến kết hôn, 
có thai trước tuổi vị thành niên, những cuộc hôn 
nhân bất hạnh và ly dị, đánh đập, cư xử tệ bạc với vợ 
con, chúng ta khám phá rõ ràng rằng: phần chủ yếu 
liên quan đến lòng ích kỷ và thiếu tính nhường nhịn, 
lòng khoan dung và sự hiểu biết lẫn nhau. Trong kinh 
Sĩgalovãda, Đức Phật đưa ra lời khuyên tốt làm cách 
nào để duy trì được sự êm ấm và hòa thuận trong gia 
đình giữa người chồng và vợ để đạt được một cuộc 
sống hôn nhân hạnh phúc. Trách nhiệm của bậc làm 
cha mẹ đối với con cái và ngược lại bổn phận con cái 
đối với cha mẹ cũng được đề cập thật rõ ràng trong 
bản kinh (Suttã) như là kim chỉ nam hữu ích để đạt 
được một gia đình hạnh phúc. Trong cuốn sách này, 


22 


tác giả nhấn mạnh điểm cơ bản rằng hôn nhân là sự 
kết hợp của hai cá nhân và sự kết hợp này sẽ tốt đẹp 
và phát triển khi những cá nhân liên hệ đến nó phát 
triển. Theo quan điểm Phật giáo, hôn nhân có nghĩa 
sự hiểu biết và tôn trọng sự riêng tư và tín ngưỡng 
của nhau. 

Thời gian này là cơ hội tốt nhất cho việc xuất bản 
cuốn sách nói về bản chất hôn nhân cho các tín đồ 
Phật giáo, đặc biệt dành cho lóp trẻ, với một sự hiểu 
biết rõ ràng về những vấn đề quan trọng của cuộc 
sống như là tình yêu, tình dục và hôn nhân không chỉ 
giúp họ sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, 
mà còn giúp họ sống một cuộc sống an vui thoải mái. 

Tan Teilc Beng 


23 



Phần I 


1 . DẪN NHẬP 

Theo quan điểm đạo Phật, hôn nhân không phải 
là thánh thiện cũng không xấu xa. Phật giáo không xem 
hôn nhân như là một bổn phận tôn giáo mà cũng không 
phải một lễ ban phước được an bài noi cõi Tròi. Ngưòi 
bi quan nói rằng trong lúc một số người tin rẳng hôn 
nhân là do tròi sắp đặt, những ngưòi khác lại nói nó 
cũng đã được ghi vào sổ ở cõi Âm ty địa ngục! Hôn nhân 
là một bổn phận cá nhân và xã hội, nó không phải là bắt 
buộc. Người đàn ông hoặc ngưòi phụ nữ có quyền tự 
do kết hôn hoặc ở độc thân. Điều này không có nghĩa là 
Phật giáo chống lại hôn nhân. Không ai trên thế gian này 
nói hôn nhân là điều tồi tệ, cũng chẳng có tôn giáo nào 
chống lại hôn nhân. 


25 


Thực tế, tất cả mọi sinh vật thành hình là do kết quả 
của đòi sống tình dục. Giũa nhân loại, tập tục hôn nhân 
đã xảy ra, qua đó xã hội loài ngưòi đảm bảo được sự tồn 
tại và mặc nhiên lóp trẻ cần được quan tâm chăm sóc. 
Sự kiện này dụa trên sự tranh cãi cho rẳng trẻ con được 
sanh ra do bỏi dục lạc, nên chắc chắn cha mẹ chúng phải 
có trách nhiệm giáo dưỡng, ít nhất cho tói khi chúng 
trưởng thành. Vả hôn nhân đảm bảo rằng trách nhiệm 
này cần được ủng hộ và thực thi. 

Một xã hội phát triển qua một mạng lưới của những 
mối quan hệ có mối liên kết và hỗ tưong lẫn nhau. Mỗi 
mối quan hệ là một sự cam kết chân thành để hỗ trự và 
bảo vệ nhũng ngưòi khác trong một nhóm hoặc một 
cộng đồng. Hôn nhân đóng một vai trò quan trọng trong 
mạng lưới của nhũng mối quan hệ đem lại sự hỗ trự và 
bảo vệ. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần phải được nuôi 
dưỡng và phát huy dần dần từ sự hiểu biết chứ không 
phải bốc đồng, từ lòng chân thành thật sự chứ không 
phải là sự thỏa mãn nhất thòi. Tập quán hôn nhân mang 
lại một nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển văn hóa, một 
sự kết họp đầy thú vị giữa hai cá nhân được chăm sóc và 
thoát khỏi cô đon, mất mát và sự hãi. Trong hôn nhân, 
người này phát huy một vai trò kết hợp hài hòa, đem 
lại sức mạnh và dũng khí cho người kia, mỗi ngưòi thể 
hiện sự nhận thức đầy thông cảm và giúp đỡ ngưòi khác 


26 


trong việc chăm sóc và cung cấp cho gia đình. Đừng có ý 
tưởng cho là đàn ông hoặc đàn bà là kẻ cả - người này kết 
họp hài hòa vói người lũa, hôn nhân là một sự kết họp 
bình đẳng, dịu dàng, bao dung, và an vui. 

Trong nhà Phật, người ta có thể tìm thấy tất cả 
những lời khuyên cần thiết để ngưòi ấy có thể sống một 
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mọi ngưòi đừng bỏ qua 
lòi dạy của đấng Giác Ngộ nếu thật sự muốn có một cuộc 
hôn nhân hạnh phúc. Trong những bài pháp của ngài, 
Đức Phật có nhiều lòi dạy khác nhau cho những cặp vợ 
chồng và cho nhũng ai đang có ý định lập gia đình. Đức 
Phật đã dạy rằng: “Nếu một người đàn ông có thể tìm 
được một người vợ, người phụ nữ thích họp và hiểu 
biết và ngưòi phụ nữ có thể tìm được một ngưòi đàn 
ông thích họp và hiểu biết, thi cả hai thật sự may mắn.” 


2. BẢN CHẤT CỦA TÌNH YÊU VÀ LẠC THÚ 

Tình yêu 

Có nhiều khuôn mẫu tình yêu khác nhau, và chúng 
được thể hiện khác biệt nhau như tình mẫu tử, tình 
phụ tử, tình huynh đệ, tình cảm, tình dục, tình yêu vị kỷ, 
và tình yêu vô lượng. 

Nếu ngưòi ta chỉ phát huy tính nhục dục hoặc tình 
yêu ích kỷ đem lại cho ngưòi khác thì loại tình yêu này 


27 


không thể bền vững. Trong mối quan hệ thưong yêu 
chân thật, một người chồng chỉ quan tâm tói những 
khía cạnh tình yêu xác thịt, luôn nghĩ đến một ngưòi 
phụ nữ trẻ đẹp hon. Loại tình yêu đó là tình yêu thú vật 
hoặc lòng dâm dục. Nếu một người đàn ông thật sự 
phát huy tình yêu như là một sự biểu hiện mối quan tâm 
của con ngưòi với một con ngưòi, người này sẽ không 
đặt nặng vẻ đẹp bên ngoài và sự thu hút về thể xác của 
người phối ngẫu của mình, vẻ đẹp và sự hấp dẫn của 
người phối ngẫu sẽ ở trong trái tim và tâm (hồn) của 
anh ta. Nếu người vợ theo giáo pháp Đức Phật thì cô ta 
sẽ không bao giờ bỏ bê người chồng của mình ngay cả 
khi anh ta già cả, nghèo khó hoặc bệnh tật. 

“Tôi lo ngại rằng các cô gái tần thời sẽ muốn trở 
thành nàngỊulietđểcómộttá chàng Romeo. Cô ta thích 
phiêu lưu trong tình yêu... Ngưòi con gái tân thòi mặc 
quần áo không phải để bảo vệ thân thểl<hỏi nắng mua, 
gió rét, mà là để thu hút sự chú ý. Cô ta nâng cao bản chất 
bẳngcách tô điểm thânxácvà trông có vẻ khác thường.” 
- (Gandhi) 


Tinh dục 

Bản thân tình dục không phải là “xấu xa”. Nhung sự 
cám dỗ và tham ái của nó đã quấy rầy sự an lạc của tâm, 
và như thế không dẫn đến sự phát triển tâm linh. 


28 


Trong tình huống lý tưởng, tình dục là kết quả của 
một mối quan hệ tình cảm sâu sắc, ở đây cả hai bên cho 
và nhận bình đẳng. 

Sự mô tả về tình yêu bởi những tập đoàn thưcmg 
mãi qua hệ thống thông tin đại chúng theo chúng ta 
cho rằng “văn hóa phương Tây không phải là tình yêu 
thật sự”. Khi một con thú hoang muốn tình dục, nó tỏ 
“tình yêu” của nó, nhưng sau khi thỏa mãn tình dục, nó 
liền quên đi cái “chữ tình”. Đối với loài thú, tình dục chỉ 
là bản năng cần thiết đưa đến sự sinh sản. Nhung con 
người có nhiều điều để dâng hiến hon trong khái niệm 
của tình yêu. Bổn phận và trách nhiệm là nhũng thành 
phần quan trọng để duy tri sự hòa họp, đoàn kết và hiểu 
biết trong một mối quan hệ giữa nhân loại. 

Tình dục không phải là thành phần quan trọng 
nhất đối với hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. 
Những người đã trở thành nhũng kẻ nô lệ cho tình dục 
chỉ làm tan mất tình yêu và lòng nhân đạo trong hôn 
nhân. Ngoài điều đó ra, người phụ nữ phải ngừng ngay 
ý nghĩ xem mình như là một món đồ vật cho lòng ham 
muốn của người đàn ông. Biện pháp khắc phục này 
nằm trong tay của phụ nữ hơn của người đàn ông. Cô 
ta phải từ chối việc trang điểm bản thân chỉ để làm hài 
lòng người đàn ông, ngay cả người chồng mình. Nếu cô 
ta muốn trở thành một người bình đẳng với một người 


29 


đàn ông, thì cô ta phải ăn mặc để chân giá trị của mình 
được nâng cao và không bị trở thành một biểu tượng 
tình dục. 

“Hôn nhân luôn chỉ cốt đê thỏa mãn lòng ham 
muốn thì l<hôngphải hôn nhân. Nó là tính dầm đãng.” 
- ( Gandhi ) 

Thật sự tình yêu là sản phẩm của tình dục, nhưng 
điều trái ngược tưong tự đúng như vậy: Tinh dục là 
một biểu hiện của tình yêu. Trong cuộc sống hôn nhân 
hạnh phúc lý tưởng, cả tình yêu lẫn tình dục không thể 
tách ròi nhau. 


Sự giải thích của Đức Phật 

Nếu chúng ta nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật 
về nhũng tình cảm mà ngưòi đàn ông và đàn bà dành 
cho nhau, Đức Phật dạy rằng ngài chưa bao giờ thấy bất 
cứ đối tượng nào trong thế gian này lại thu hút sự chú ý 
của ngưòi đàn ông hon là hình ảnh ngưòi đàn bà. Cùng 
lúc ấy sự thu hút chính đối vói người phụ nữ là hình 
ảnh ngưòi đàn ông. Theo tự nhiên có nghĩa là, ngưòi 
đàn ông và người đàn bà đem lại cho nhau lạc thú trần 
tục. Họ không thể đạt được hạnh phúc này ở những đối 
tượng khác. Khi quan sát cẩn thận, chúng ta nhận thấy 
rằng trong tất những sự việc đem lại khoái lạc, không có 
đối tượng nào khác có thể làm thỏa mãn ngũ căn cùng 
một lúc ngoài hình ảnh của người đàn ông, và đàn bà. 


30 


Ngưòi Hy Lạp cổ đã biết được điều này khi họ nói 
rằng, khỏi thủy của đàn ông và đàn bà là một, họ bị tách 
ròi và hai phần được chia sẻ ra đó liên tục tìm kiếm để 
tái họp lại. 


Lạc thú 

Theo tự nhiên, những người trẻ tuổi thích được 
hưởng thụ nhũng niềm lạc thú trần tục mà chúng có 
thể là những điều tốt lẫn xấu. Những điều tốt như là 
sự thưởng thức ầm nhạc, thi ca, khiêu vũ múa hát, 
thức ăn ngon, mặc đẹp và nhũng theo đuổi tưong tự 
thật sự không gây nguy hại cho cơ thể. Chúng chỉ làm 
cho chúng ta xao lãng không thấy được bản chất mong 
manh và bấp bênh của sự hiện hữu và do đó làm cho 
con người chúng ta không thể cảm nhận được bản chất 
thật của bản Ngã. 

Ngũ quan và nhũng cảm giác của người trẻ tuổi hết 
sức nhạy bén và tinh anh, họ rất thích được thỏa mân 
ngũ căn. Hầu như mỗi ngày, họ dự tính và suy nghĩ về 
những phương cách để thỏa mãn dục lạc. Bởi chính 
ngay bản chất của cuộc sống, người ta chẳng bao giờ 
hoàn toàn thỏa mân vói bất cứ những khoái lạc mà 
chúng ta đã trải qua và kết quả bởi ham muốn đã liên 
tục chỉ tạo nên những sự khắc khoải và lo âu. 


31 


Khi một người không còn khát khao dục lạc và 
không tìm kiếm sự thoải mái xác thân cùng với ngưòi 
khác phái thì nhu cầu lập gia đình không còn phát sinh. 
Khổ đau và lạc thú trần tục đều là kết quả của lòng ham 
muốn, chấp thủ và cảm xúc. Nếu cố gắng kiểm soát và 
đè nén những cảm xúc của mình bằng cách bắt chước 
những phương sách xa rời thực tế thi chúng ta chỉ tạo 
nên những băng hoại trong thân tâm của mình. Do đó, 
chúng ta phải biết làm cách nào để điều khiển và kiểm 
soát sự đam mê của con người mình. Không cư xử tệ 
bạc hoặc sử dụng sai trái sự dam mê này, chúng ta có thể 
huấn luyện những nỗi khát khao của mình thông qua 
sự hiểu biết đúng đắn. 

3. THỰC TÊ CỦA ĐỜI SỐNG vự CHỒNG 

John J.Robinson trong cuốn sách của mình vói 
nhan đề “Of Suchness” đã đưa ra lời khuyên sau đây về 
tình yêu, tình dục và hôn nhân. “Hãy cẩn thận và khôn 
ngoan: việc lập gia đình dễ dàng hơn nhiều so với ở độc 
thân”. Nếu bạn có một người bạn đời đúng mực, đó là 
bạn đang sống ở cõi thiên đàng; nhưng nếu không, bạn 
sẽ trải qua một ngày 24 giờ trong địa ngục. Điều này đã 
liên tục bám víu bạn, có lẽ nó là một trong nhiều điều 
cay đắng nhất trong cuộc đời. Cuộc đời thật là lạ lùng. 
Đôi lúc, bạn tự biết trong tâm mình khi tìm được một 


32 


người ưng ý. Điều đó không chỉ là sự mê đắm trong 
khoảnh khắc. Nhưng sự thúc đẩy mạnh mẽ của tình 
dục lại lôi kéo những người trẻ tuổi làm nhũng hành 
động mù quáng và người ta không thể tin tưởng quá 
nhiều vào cảm xúc của mình. Điều này thực sự vẫn 
thường xảy ra, đặc biệt khi ai đó uống rượu và bị say; 
thì sau đó một người đàn bà dơ bẩn nhếch nhác trong 
quán rượu mờ tối có thể trông giống như thần Vệ Nữ 
(Venus) và những nét duyên dáng của cô ta khiến người 
đó không cưỡng lại được. Tinh yêu thì có nhiều ý nghĩa 
hơn tình dục - vốn là nền tảng sinh học giữa người đàn 
ông và đàn bà. Tinh yêu và tình dục đan xen và hòa lẫn 
với nhau.” 


Các Vấn Đề 

Hău như mỗi ngày, chúng ta thường nghe mọi 
người than phiền về những cuộc hôn nhân của họ. 
Chúng ta thật sự ít khi nghe những cầu chuyện về một 
cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lóp người trẻ tuổi đọc cuốn 
tiểu thuyết tình cảm lâng mạn và xem những cuốn phim 
trữ tình thường đi đến kết luận (sai lầm) rẵng hôn nhân 
là một khu vườn hoa hồng. Nhung bất hạnh thay, hôn 
nhân không ngọt ngào như người ta tưởng. Hôn nhân 
có liên hệ với nhiều vấn đề và người ta phải nhớ rằng 
khi sắp lập gia đình, họ sẽ phải đối mặt với nhũng khó 


33 


khăn và trách nhiệm mà họ chưa bao giờ nghĩ tói hoặc 
cảm nhận thấy. 

Mọi người thường nghĩ rằng kết hôn là một bổn 
phận và hôn nhân là một sự kiện quan trọng trong cuộc 
đòi của họ. Tuy vậy, để đảm bảo một cuộc hôn nhân tốt 
đẹp, một cặp vợ chồng phải hòa thuận trong cuộc sống 
lứa đôi, bằng cách giảm thiểu bất cứ những gì khác biệt 
có thể xảy ra giữa hai người. Một người bi quan nói về 
các vấn đề trong hôn nhân gia đình như sau: chỉ có thể có 
một cuộc sống hôn nhân an vui nếu như cuộc hôn nhân 
đó xảy ra giữa một người vợ mù và một người chồng 
điếc, bỏi vì ngưòi vợ mù không thể trông thấy những 
lỗi lầm của người chồng và ngược lại ngưòi chồng điếc 
không thể nghe lòi oán thán trách móc của người vợ. 


Chia sẻ và Tin tưởng 

Một trong những nguyên nhân chính của các vấn 
đề hôn nhân là sự nghi ngờ và mất lòng tin. Hôn nhân 
là một điều tốt lành nhưng nhiều người cho nó là điều 
tai họa do thiếu hiểu biết. 

Cả người chồng lẫn người vự phải tỏ bày sự tin 
tưởng lẫn nhau và cố gắng không có những điều bí mật 
giữa hai ngưòi. Những điều giấu kín tạo nên sự nghi 
ngờ, nghi ngờ dẫn đến ghen tuông, ghen tuông tạo nên 


34 


hờn giận, hòn giận tạo nên hận thù và hận thù có thể 
dẫn đến sự chia lìa, tự sát hoặc thậm chí bị giết. 

Nếu một cặp vợ chồng có thể chia sẻ nỗi đau khổ 
và niềm vui trong đòi sống hàng ngày của họ, họ có thể 
củng cố cho nhau và giảm thiểu những lòi than vãn 
trách móc. Như vậy, người vợ, hoặc chồng đùng mong 
đợi chỉ hưởng những niềm vui bởi vì họ sẽ phải đối mặt 
với rất nhiều nỗi đón đau và thử thách. Họ phải có một ý 
chí mạnh mẽ để giảm bót gánh nặng và những sự hiểu 
lầm. Những vấn đề được đem ra bàn thảo vói nhau sẽ 
mang lại cho họ niềm tin đê chung sống với sự hiểu biết 
tốt đẹp hon. 

Đàn ông và đàn bà cần sự thoải mái với nhau khi 
đưong đầu với nhũng vấn đề và khó khăn. Nhũng cảm 
giác mất an toàn và dao động sẽ biến mất và cuộc sống sẽ 
càng có ý nghĩa hon, hạnh phúc và thú vị hon nếu như 
có ai đó sẵn lòng chia sẻ gánh nặng của kẻ khác. 


Mù quáng vì cảm xúc 

Khi hai ngưòi đang yêu nhau, họ thường có 
khuynh hướng cho thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất 
về bản chất và cá tính để tạo ra một ấn tượng tốt đẹp 
về mình. Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng và do 
đó những ngưòi đang yêu nhau thường không thấy rõ 


35 


những khía cạnh xấu xa hơn về bản chất của nhau. 

Nhưng thực tế, mỗi bên sẽ cố gắng đề cao những 
phẩm chất xuất sắc của mình, và như vậy là họ bị cuốn 
hút vào tình yêu, họ thường chấp nhận nhau chỉ theo 
“giá tộ bên ngoài”. Mỗi người thường che giấu những 
khía cạnh xấu và lo sự mất nhau. Bất cứ khuyết điểm 
nào cũng được che giấu, để không làm mất đi những 
cơ hội cho họ được gần nhau. Những người đang yêu 
cũng thường bỏ qua những lỗi lầm của người mình yêu 
và nghĩ rằng họ sẽ có thể sửa đổi chúng sau khi kết hôn, 
hoặc là họ có thể sống vói những lỗi lầm này, vì “tình yêu 
chiến thắng tất cả”. 

Tuy nhiên, sau hôn nhân, lúc ấy những tâm trạng 
lâng mạn thuở ban đầu tàn úa dần, bản chất thật của 
mỗi người sẽ được lộ ra. Vả khi đó, hai bên sẽ gặp phải 
nhiều thất vọng, những lòi nói gấm hoa, những tình 
cảm tốt đẹp nhường lại cho sự chán chường và thất 
vọng. Vả rồi lúc đó chỉ còn là ảo mộng. 


Nhu cầu vật chất 

Bản chất của tình yêu không phải chỉ dựa vào không 
khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Thê giói ngày nay là 
một thế giới thực dụng và để thỏa mãn những nhu cầu 
vật chất của bạn, những khoản tài chính và ngân sách là 
cơ bản, không có nó, chẳng có gia đình nào có thể sống 


36 


thoải mái. Ở một tình huống như thế thật đúng với câu 
châm ngôn: “Khi sự nghèo l<hó gỗ cửa nhà bạn, thì tình 
yêu đội nón ra đi”. Điều này không có nghĩa là người ta 
phải giàu có mới có một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, một 
người có nhũng tiện nghi vật chất, một công việc ổn 
định và kê hoạch chu đáo thì những khó khăn khó có 
thể xảy ra khi hến tói hôn nhân. 

Sự xung đột vì nghèo khó có thể vượt qua được 
nếu có sự hiểu biết rốt ráo giữa vợ chồng. Cả hai bên 
phải hiểu biết giá trị của sự mãn nguyện. Cả hai đều phải 
giải quyết tất cả các vấn đề như là “nhũng vấn đề của đôi 
ta” và chia sẻ tất cả những “thăng trầm” bằng tình cảm 
chân thật của cuộc sống lứa đôi bền vững. 


Lòd khuyên trước khi kết hôn 

Kinh Anguttara Nikãya có ghi lại lời khuyên rất giá 
trị của Đức Phật cho những cô gái trẻ trước khi bước 
vào ngưỡng cửa hôn nhân. Ngài dạy rằng cô dâu mói 
về nhà chồng, có thể gặp phải những khó khăn, nàng 
dâu phải tuân thủ những nguyên tắc mới để thể hiện 
lòng kính trọng bố mẹ nhà chồng, phục vụ họ thật chu 
đáo như là bố mẹ ruột của mình. Mọi người mong đợi 
họ phải tôn trọng và kính mến thân nhân và bạn hữu 
bên nhà chồng, như vậy cô dâu mói tạo nên một bầu 
không khí hạnh phúc và hòa họp trong mái ấm gia đình 


37 


nhà chồng. 

Họ cũng được khuyên bảo nên tìm hiểu những 
bản tánh của người chồng, biết tường tận những hoạt 
động, tính khí của chồng mình, và luôn hữu dụng và 
họp tác trong mái nhà mới của mình. Họ phải lịch sự, 
tử tế và biết những thu nhập của chồng để biết đó là 
khoản chi tiêu của gia đình mà họ phải biết và quản lý 
tốt. Lời dạy của Đức Phật đã có hon 25 thê kỷ nhưng cho 
đến ngày nay vẫn còn hiệu lực. 


4 .Ý NIỆM CỦAPHẬTGIÁO VỀ HÔN NHÂN 

Vói quan điểm về nhũng gì đã được đề cập ở “sinh 
là khổ”; cho nên có một số người đã chỉ trích Phật giáo 
nêu lên nhũng điều đó nhằm để chống lại đòi sống 
hôn nhân. Họ hoàn toàn sai. Đức Phật chưa từng lên 
tiếng phản bác đòi sống hôn nhân. Ngài chỉ vạch ra tất 
cả những vấn đề, những khó khăn, những lo âu mà 
người ta sẽ phải đối mặt khi họ nhận lấy trách nhiệm 
hôn nhân. Ngài chỉ muốn cảnh báo cho người ta phòng 
ngừa những vấn đề trong hôn nhân chứ không có nghĩa 
là Đức Phật kết tội hôn nhân. 

Chính hành động hôn nhân đã bao hàm rằng một 
người vẫn còn chịu nhiều dính mắc vói thê giói trần 
tục và bởi vì những cơ sở tinh thần của chúng ta bị ảnh 
hưởng bỏi tham ái, chấp thủ và những cảm xúc của 


38 


con người, nhưng rồi theo tự nhiên các vấn đề lại phát 
sinh. Sự kiện này xảy ra khi chúng ta phải quan tâm đến 
nhu cầu của những người khác và không đáp lại được 
những điều ngưòi khác cần đến. 

Vai trò tôn giáo 

Sự phân tích sâu sắc về bản chất của cái tôi (bản 
ngã) là rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu biết nguồn 
gốc các vấn đề, những lo lẳng và nỗi khổ của mình cũng 
như cách khắc phục chúng. Ở đây, lòi khuyên dạy của 
tôn giáo rất quan trọng để gìn giữ một đời sống thanh 
cao. Tuy vậy, con ngưòi không nên trở thành kẻ nô lệ 
cho bất cứ tôn giáo nào. “Con người không vì tôn giáo, 
nhưng tôn giáo thì vì con người”. Điều này có nghĩa là 
con người phải biết sử dụng tôn giáo một cách lánh 
trọng đê trở nên tốt đẹp hon và làm cho mình hạnh 
phúc. Nếu chỉ tuân theo nhũng lòi nguyện, những lòi 
giáo huấn, nhũng điều răn với đức tin mù quáng hay do 
sự ép buộc - cho rằng chúng ta có bổn phận phải tuân 
thủ - thi điều này sẽ làm cho chúng ta không phát triển 
được sự hiểu biết đúng đắn. 

Một khía cạnh quan trọng của đạo Phật đó là Đức 
Phật không áp đặt bất cứ giáo điều hoặc điều răn nào. 
Đức Phật là một vị thầy độc đáo đã đặt ra một số giói 
luật cho chúng ta gìn giữ phù họp vói lối sống của mình. 


39 


Nhũng người tuân theo giói luật này tự nguyện tuân 
giữ chúng chứ không phải là những giáo điều bắt buộc. 
Chúng ta tuân giữ những lòi khuyên dạy tùy theo sự 
hiểu biết của mình về điều nào tốt cho bản thân và cả 
những người khác. Qua thử thách và lỗi lầm, chúng ta 
sẽ cải thiện để có một đòi sống tốt đẹp đem lại cho bản 
thân mình sự an vui và hạnh phúc. 

Bạn cần cố gắng tìm hiểu bản chất của cuộc sống, 
củng cố sức mạnh nội tâm và chuẩn bị để đối phó vói 
các vấn đề có thể phát sinh khi lập gia đình. Tôn giáo có 
vai trò quan trọng để giúp bạn vượt qua các vấn đề đó. 
Nhũng gì bạn đã học về các nguyên tắc (đạo đức) của 
tôn giáo có thể giúp bạn tránh được sự sai lầm, thất vọng 
và chán nản. Cũng vậy, những phẩm chất tốt chẳng hạn 
như sự kiên nhẫn và hiểu biết mà chúng ta học hỏi từ 
tôn giáo sẽ là tài sản quan trọng giúp chúng ta sống một 
cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. 

Thông thường, do thiếu hiểu biết lẫn nhau nên 
nhiều cặp vợ chồng sống một cuộc đòi thống khố. Kết 
quả của sự kiện này là những đứa con vô tội của họ cũng 
gặp phải đau khổ. Điều tốt hon là biết cách làm thế nào 
để xử lý các vấn đề của bạn, hầu để sống một cuộc sống 
hôn nhân hạnh phúc. Tôn giáo có thể giúp bạn thực 
hiện điều này. 

5. TÌNH TRẠNG KHÓ xử CỦA TÔN GIÁO 


40 


Quyền lọd cá nhân 

Một trong những nguyên nhân quan tâm nhất đối 
với những người không thuộc tôn giáo Do Thái là vấn 
đề cải đạo trước khi thành hôn. Trong khi Phật giáo và 
Ân giáo không bao giờ đòi hỏi một cặp vợ chồng phải có 
cùng một tôn giáo trước khi làm nghi thức kết hôn, thi 
nhiều tôn giáo khác lại có xu hướng lạm dụng sự hòa 
đồng này. 

Hôn nhân thì hoàn toàn trái ngược với những 
gì mà những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn viết, 
không có nghĩa là có sự hợp nhất trọn vẹn và tuyệt đối 
của hai người đi đến tầm mức phải hòa nhập với nhau 
hoặc không còn có sự phân biệt. Khi tôn giáo đòi hỏi cả 
hai bên phải cùng có một “nhân hiệu tôn giáo”, nó chống 
lại quyền lọi cơ bản cá nhân của con người để tin tường 
vào điều mà cô ta hoặc anh ta cần đến. Xuyên qua lịch 
sử nhiều xã hội đã chứng minh rẳng “Sự thống nhất 
trong tính đa dạng” không phải là không có khả năng 
mà còn có thể khát khao bỏi vì sự đa dạng dẫn đến sự 
tôn kính và hiểu biết tuyệt vời hơn. Điều này cũng nên 
áp dụng cho hôn nhân. Có nhiều sự kiện điển hình sống 
động khắp thế giói ở đó người chồng và người vợ duy 
tri đức tin riêng của mình nhưng tuy thế họ vẫn có thể 
giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không có 
sự xung đột nào. 

Những người Phật tử không chống đối sự hiện 


41 


hữu của những tôn giáo khác cùng trong một hộ gia 
đình. Rủi thay thái độ bao dung này đã bị những tôn 
giáo cuồng tín vô đạo đức muốn đạt được sự cải đạo 
bằng bất cứ phưong tiện nào khai thác. 

Những người Phật tử phải biết nhận thức sáng 
suốt về mưu kế đánh lừa này. Không có con ngưòi khôn 
ngoan tự trọng nào thật sự hiểu biết điều mà người ấy 
tin tưởng phù họp vói niềm tin chắc chắn của mình mà 
phải từ bỏ đức tin của mình để thỏa mãn những đòi hỏi 
của con người tạo ra từ một tôn giáo khác. Người Phật 
tử không đòi hỏi người phối ngẫu của mình cũng phải 
theo đạo Phật. Nhưng họ cũng không từ bỏ túi ngưỡng 
riêng của mình. 


Nỗi buồn chán sau thòi gian kết hôn 

Khi những người trẻ tuổi đang yêu nhau, họ sẵn 
lòng đón nhận bất cứ nhũng sự hy sinh nào miễn là 
họ có thê thành hôn với nhau. Nhưng sau vài năm, khi 
thành hôn nhân vói nhau, thì những thất vọng, chán 
nản bắt đầu hình thành. Khi một ngưòi trong đôi vợ 
chồng đã từ bỏ đức tin tôn giáo ăn sâu trong lòng họ 
vì “tình yêu” lại bắt đầu hối tiếc đã hành động như vậy, 
những hiểu lầm không cần thiết phát sinh. Những 
điều này mang lại những căng thẳng vào thời kỳ khi 
có sự buồn chán xuất hiện, sau đó sẽ có những cuộc cãi 


42 


vã. Vả thông thường, một trong những nguyên nhân 
chính của những lần cãi vã này là vấn đề tôn giáo nào mà 
những đứa con phải theo. 

Do đó, điều quan trọng cần biết là nếu như hôn 
nhân có liên quan đến sự cải đạo, thì nó cần phải dựa 
trên một sự tin cậy đích thực chứ không thuần túy là 
tuân theo hay ép buộc. Người Phật tử tôn trọng quyền 
tự do cá nhân trong sự chọn lựa. Nguyên tắc này nên 
được tất cả mọi người tôn trọng. 


Nghi lễ 

Không có nghi lễ Phật giáo đặc biệt hoặc thủ tục 
để điều hành một hôn lễ. Phật giáo thừa nhận những 
phong tục và nền văn hóa cổ truyền được người dân tin 
theo ở những quốc gia khác nhau. Do đó, những nghi 
lễ của Phật giáo ở mỗi quốc gia đều khác nhau. 

Nói chung, nghi lễ tôn giáo dành cho việc chúc 
phước lành và lời khuyên đến cặp vợ chồng được thể 
hiện theo phong tục ở trong chùa hoặc ở nhà, không 
tạo nên một sự kiện có ý nghĩa to lớn hon đối với buổi 
lễ kết hôn. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, ngoài lễ chúc 
phúc, những tổ chức tôn giáo cũng đuực trao thẩm 
quyền tiến hành và đăng ký kết hôn cùng với việc cấp 
phát giấy hôn thú hợp pháp. 


43 


Nói chung, điểm quan trọng nhất là cặp vợ chồng 
cần phải tuyệt đối trung thành trong mục đích kết hợp 
và hiểu biết lẫn nhau không chỉ ở thòi kỳ hạnh phúc mà 
còn bất cứ khi nào họ gặp phải khó khăn. 


44 


Phần 2 

6. AN TOÀN, KÍNH TRỌNG VÀTRÁCH NHIỆM 

Cảm giác bất ổn 

Thòi xưa, không có sự đăng ký kết hôn. Người đàn 
ông và người đàn bà hiểu biết nhau rồi quyết định chấp 
nhận là vợ chồng rồi sau đó họ sống chung với nhau. 
Hôn nhân của họ được tiến hành vói sự hiện diện của 
một cộng đồng, và việc chia tay ít khi xảy ra. Điều quan 
trọng nhất là họ phát triển tình yêu thương chân thật và 
tôn trọng nhũng trách nhiệm lẫn nhau. 

Ngày nay, việc đăng ký kết hôn rất quan trọng để 
đảm bảo sự an toàn và bảo vệ tài sản cùng con cái. Do 
cảm giác bất ổn, một cặp vợ chồng có hôn nhân hợp 
pháp chắc chắn rẳng họ không thể lơ là vói trách nhiệm, 
bổn phận và không đối xử tệ bạc với nhau. Thậm chí 
một số cặp vợ chồng soạn thảo một họp đồng hợp pháp 
đối vói tài sản của mình nếu họ đi đến ly dị! 


45 


Chồng và Vọ* 

Theo lời dạy của Đức Phật, trong hôn nhân, ngưòi 
chồng có thể mong đợi những phẩm chất sau đây từ 
người vợ: 

- Tinh yêu thương 
-Ân cần 

- Bổn phận trong gia đình 

- Chung thủy 

- Chăm sóc con cái 

- Tiết kiệm 

- Lo việc ăn uống 

- An ủi chồng khi chồng buồn bực 

- Vui vẻ với tất cả mọi điều 

Đổi lại, sự mong mỏi của người vợ từ noi người 
chồng là: 

- Dịu dàng 

- Lịch sự-Xã giao 

- Một chỗ dựa an toàn 

- Công bẳng 

- Chung thủy 
-Chân thật 


46 


- Người bạn đòi tốt 
-Hỗ trự đạo đức. 

Ngoại trừ những khía cạnh cảm xúc và thể xác, đôi 
vợ chồng sẽ phải lo lẳng những điều kiện sinh sống hằng 
ngày, ngân sách gia đình và bổn phận xã hội. Như vậy, 
những cuộc trao đổi ý kiến vói nhau giữa vự và chồng 
tạo nên một bầu không khí tin tưởng và hiểu biết trong 
việc giải quyết bất cứ vấn đề gì có thể phát sinh. 


Lòi dạy của Đức Phật cho đôi vự chồng 

1. Người VỌ’ 

Vói lời khuyên phụ nữ về vai trò của họ trong cuộc 
sống gia đình, Đức Phật đánh giá cao sự an vui và hòa 
thuận của một mái ấm gia đình phần lớn tùy thuộc vào 
phụ nữ. Lời dạy của Ngài thực tế và thực tiễn khi Ngài 
giải thích một số cá tính hàng ngày mà ngưòi phụ nữ 
nên hoặc không nên trau dồi. Ở nhiều dịp khác nhau, 
Đức Phật khuyên người phụ nữ nên thực hành như 
sau: 

- Đừng nuôi dưỡng những ý tưởng xấu xa chống lại 
chồng mình. 

- Đừng độc ác, tàn nhẫn. 

- Không phung phí mà phải tiết kiệm và sống tri túc 


47 


- Bảo vệ và tiết kiệm tài sản và tiền thu nhập vất 
vả của người chồng. 

- Luôn luôn chú ý và giữ trong sạch thân tâm. 

- Chung thủyvàkhông nuôi dưỡngýtuửng ngoại tình. 

- Phải thanh lọc lời nói và hành động 

- Phải tử tế, siêng năng và chăm chỉ. 

- Phải ân cần, chu đáo, và thương xót chồng. Thái 
độ của người vợ phải tương tự như người mẹ hiền 
quan tâm bảo vệ người con trai duy nhất của mình. 

- Khiêm tốn và lánh trọng 

- Dịu dàng, mát mẻ và hiểu biết - phục vụ không chỉ 
là một người vợ, mà còn là một người bạn, một người 
cố vấn cho chồng. 

Vào thòi Đức Phật còn tại thể, những vị giáo chủ 
các tôn giáo khác cũng nói về bổn phận của người vợ 
sanh đẻ con cái để nối dõi giòng giống cho người chồng, 
chung thủy và đem lại hạnh phúc lứa đôi. 

Một số cộng đồng đặc biệt quan tâm về việc có con 
trai trong gia đình. Họ tin rẳng bắt buộc phải có người 
con trai để thực hiện nghi lễ tang chế nhằm đảm bảo 
sự tốt lành cho kiếp sống vị lai của họ. Khi người vợ 
cả không có được con trai kế nghiệp, người chồng có 
quyền tự do kiếm một người vợ khác để có con trai. 


48 


Phật giáo không ủng hộ chủ trưong này. Theo 
những gì Đức Phật đã dạy về nghiệp, một người phải 
gánh chịu trách nhiệm về hành động họ gây nên và hậu 
quả của nó. Một ngưòi con trai hay con gái được sinh 
ra là không do ý muốn của người cha hay người mẹ 
mà do nghiệp của đứa bé. Và sự tốt lành của người đàn 
ông không tùy thuộc vào hành động của đứa con trai 
hay cháu trai của ông ta. Mỗi ngưòi phải gánh lấy trách 
nhiệm về hành động của mình. Như vậy thật sai lạc đối 
với những người đàn ông đổ lỗi cho vợ của họ hoặc 
cảm thấy không thỏa đáng khi ngưòi vợ không sinh ra 
cho ông ta một đứa con trai. Giáo pháp của đấng Giác 
ngộ giúp chúng ta sửa đổi quan điểm sai lầm này và giải 
tỏa nhũng mặc cảm của người phụ nữ không thể sinh 
những đứa con trai để thực hiện “Nghi lễ của tổ tiên”. 

Mặc dù Khổng giáo đưa ra nhũng quy tắc về các 
bổn phận của người vợ dành cho chồng, nhưng nó lại 
không lành mạnh hóa các bổn phận và trách nhiệm của 
người chồng đối với người vợ. Trong kinh Thi Ca La 
Việt (Sĩgalovãda Suttã), Đức Phật đề cập rất rõ ràng về 
bổn phận của ngưòi chồng đối vói người vợ .V.V. .. 

2. Ngưòi chồng 

Để trả lời một người chủ gia đình là làm cách nào 
đê người chồng chăm sóc người vợ mình, Đức Phật 
tuyên bố rằng người chồng phải luôn luôn tôn trọng 


49 


và quan tâm đến vự mình, phải chung thủy vói vợ, trao 
quyền cần thiết để quản lý công việc trong nhà và tặng 
vợ những vật trang sức tốt đẹp. Lòi dạy được đưa ra 
trên 25 thế kỷ trước đây này vẫn còn nhiều giá tộ cho 
đến ngày nay 

Biết được tâm lý của người đàn ông có khuynh 
hướng xem mình là kẻ cả, bề trên, Đức Phật đưa ra 
một sự thay đổi đáng kể là nâng cao vị thế của ngưòi 
phụ nữ,. Ngưòi chồng phải luôn luôn quan tâm và tôn 
trọng người vợ, có nghĩa là người chồng phải làm tròn 
bổn phận và duy trì những bổn phận đối với ngưòi vợ. 
Như vậy mới giữ được lòng tin trong mối quan hệ hôn 
nhân bằng mỗi ý nghĩa của lòi nói. Người chồng, là trụ 
cột của gia đình thường xa nhà, do vậy anh ta phải giao 
phó những bổn phận trông coi nhà cửa cho người vợ. 
Người vợ được xem như là người thủ kho, người phân 
phối của cải và người quản lý kinh tế gia đình. Sự cung 
cấp những trang sức tốt ,quí cho ngưòi phụ nữ phải là 
biểu tượng của tình yêu thưong, sự lo lẳng và quan tâm 
của người chồng đều dồn vào cho người vợ. Biểu tượng 
thực tiễn này đã được thực hành từ thời Đức Phật còn 
tại thế. Rủi thay, do ảnh hưởng của nền văn minh tân 
thời, nó đang trong nguy cơ chết dần. 


50 


Quákhứ 

Ngày xưa, do cấu trúc xã hội của hầu hết các cộng 
đồng hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta nhận 
thấy ở ngày nay, người chồng và người vợ tưong trự 
lẫn nhau. Có một sự hiểu biết lẫn nhau, và một mối 
quan hệ vững chắc, bỏi vì mỗi ngưòi biết chính xác vai 
trò của họ trong sự kết hợp lứa đôi. ‘Tinh yêu” mà một 
số cặp vợ chồng thể hiện ra cho ngưòi khác thấy bằng 
cách ôm nhau noi công cộng, không cần thiết để chứng 
tỏ một tình yêu chân thật hoặc sự hiểu biết. Ngày xưa, 
mặc dù những cặp vợ chồng không phô bày những tình 
cảm thầm lán của mình một cách công khai nhưng họ 
rất yêu thưong và đồng cảm vói nhau, bằng chứng là 
những cuộc ly dị nhau ít khi xảy ra. 

Ở một số quốc gia, có những phong tục cổ xưa bắt 
buộc ngưòi vợ phải hy sinh cuộc đời của mình theo cái 
chết của chồng và cũng có phong tục ngăn cấm ngưòi 
góa phụ tái giá. Nhưng Phật giáo không xem thường địa 
vị của ngưòi phụ nữ và đặt họ vào hàng thấp kém hon 
đàn ông như vậy. 

Xã hội hiện đại 

Một số phụ nữ cảm thấy rằng đối vói họ sự tập trung 
trong việc quán xuyến gia đình là mất giá tộ và bảo thủ. 


51 


Sự thật là ngày xưa người phụ nữ đã bị đối xử tệ bạc, 
nhưng sự việc này do sự ngu dốt của người đàn ông gây 
ra hon là nhược điểm vốn có trong quan niệm dựa vào 
người mẹ để nuôi nấng con cái. 

Ngưòi phụ nữ đã đấu tranh lâu dài để đạt được sự 
bình đẳng với nam giói trong giáo dục, chính trị và các 
lĩnh vực khác. Bây giờ họ bình đẳng với phái nam đê 
phát triển xa hon. Người nam thường có bản chất xông 
xáo, năng nổ và người phụ nữ thiên về cảm xúc. Trong 
bối cảnh gia đình, đặc biệt ở phưong Đông, người nam 
nổi bật hon với vai trò người chủ gia đình; trong lúc 
đó ngưòi nữ có khuynh hướng thụ động. Xin vui lòng 
nhớ rằng “thụ động” ở đây không có nghĩa là “yếu kém”. 
Chính xác hon là một phẩm chất tích cực của sự dịu 
dàng và đa cảm. Nếu ngưòi đàn ông và đàn bà duy tri 
những phẩm chất nữ tính và nam tính ưu việt của mình 
và nhận ra ưu điểm của nhau, sẽ giúp họ hiểu nhau hon 
và họp tác tốt đẹp hon. 

Lời nhận xét của Gandhi: 

“Tôi tin tưởng vào sự giáo dục đúng đắn của ngưòi 
phụ nữ. Nhưng tôi thật sự tin rằng người phụ nữ sẽ 
l<hông đóng góp cho thế giói băng cách rập ỉ<huôn hoặc 
chạy đua với nam giới. Cô ta có thể ganh đua, nhung sẽ 


52 


không vươn tới những hoài bão lớn lao của mình bằng 
cách bắt chước nam giới. Cô ta phải là phần bổ sung của 
người đàn ông”. 

Trách nhiệm của cha mẹ 

Điều cơ bản của xã hội loài người là mối quan hệ 
phức tạp giữa cha mẹ và con cái. Bổn phận của người mẹ 
là yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con cái, vói bất cứ giá 
nào. Đây là tình thương bao la và cao cả như lòi Đức Phật 
dạy. Những người Phật tử được dạy rằng bố mẹ phải 
chăm lo cho con cái như quả đất chăm lo cho tất cả cây 
cối và sinh vật. 

Bố mẹ có trách nhiệm nuôi nấng và mang lại sự 
tốt lành cho con cái. Nếu đứa con lớn lên là một công 
dân khỏe mạnh và hữu ích thì đó là kết quả từ những 
nỗ lực của cha mẹ. Nếu đứa con lớn lên là một kẻ phạm 
pháp, thì bố mẹ chắc hẳn phải chịu trách nhiệm. Người 
ta không thể đổ lỗi cho người khác nếu trẻ em đi lệch 
hướng. Đó là bổn phận của bố mẹ hướng dẫn con cái đi 
đúng con đường chính đạo. 

Một đứa bé vào độ tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất, cần 
đến tình thương yêu dịu dàng, sự lo lẳng và quan tâm 
của bố mẹ. Không có tình thương và sự dẫn dắt của bố 
mẹ, đứa bé sẽ trở nên hư hỏng và thấy thế giới là một noi 
lừa đảo để sinh sống. Tuy vậy việc dồn hết tình thương 
của bố mẹ, sự chăm sóc và quan tâm không có nghĩa là 


53 


làm thỏa mãn tất cả những yêu cầu của đứa con dù họp 
lý hay không! Việc thỏa mãn quá nhiều sẽ làm hư hỏng 
đúa con. Người mẹ khi ban bố tình thưong và sự chăm 
sóc, cũng cần phải nghiêm khắc và cứng rắn. Nghiêm 
khắc và cứng rắn không có nghĩa là cay nghiệt vói đứa 
bé. Hãy thể hiện lòng thưong yêu của bạn, nhưng tôi 
luyện nó vói bàn tay kỷ luật 

- rồi đứa bé sẽ hiểu ra. 

Điều đáng tiếc là các bậc cha mẹ ngày nay lại thiếu 
vắng tình thưong cho con cái. Sự theo đuổi vật chất, 
những phong trào giải phóng và sự khát khao bình 
đẳng giới, đã dẫn đến kết quả là cả bố lẫn mẹ đều trải qua 
nhiều giờ làm việc ở văn phòng, cửa hàng, hon là ở nhà 
trông nom chăm sóc con cái. Những đứa trẻ được giao 
cho ngưòi thân hoặc cho ngưòi giúp việc, nên chúng 
cảm thấy lạc lõng vì thiếu tình thương và sự chăm sóc 
dịu dàng của mẹ. Bù đắp vào sự thiếu quan tâm đối vói 
con cái, người mẹ cố gắng xoa dịu bằng cách thỏa mân 
tất cả những đòi hỏi của trẻ để chúng được vui lòng. 
Mua sắm các loại đồ chơi hiện đại như là xe tăng, súng 
máy, tàu bay, và những thiết bị giống như thế, nhưng 
đó chỉ là những thứ đồ choi cho khuây khỏa chứ không 
phải là một lối giáo dục tốt. 

Nhồi nhét cho bé những thứ đồ choi như thê 
không thể thay thế được tình thương và sự triu mến 
của người mẹ. Không có tình thương yêu trìu mến và 


54 


sự dẫn dắt của bố mẹ, chúng sẽ lớn lên và trở thành một 
tội phạm. Khi đó, ai sẽ bị đổ lỗi về việc nuôi dạy một đứa 
con ngỗ nghịch? Lẽ đương nhiên là bố mẹ phải gánh 
chịu trách nhiệm thôi! Đặc biệt đối vói người mẹ đi làm 
việc sau một ngày vất vả ở văn phòng rồi tiếp đến những 
công việc lặt vặt trong nhà, hầu như không thể có đủ 
thời giờ dành cho việc chăm sóc và quan tâm đến con 
cái. Bố mẹ không dành thòi gian cho con cái mình nên 
khi về già những đứa con này không có thòi gian dành 
cho họ. Bố mẹ tự cho là vì quá bận rộn nên không có thì 
giờ chăm sóc mà chỉ biết chi tiêu nhiều tiền bạc cho con 
cái thì đừng than phiền khi những đứa con «bận rộn» 
của họ lần lượt bỏ họ cô đon trong «căn nhà đắt tiền vói 
tuổigià»! 

Hầu hết những phụ nữ tham gia vào xã hội ngày 
nay để gia đình họ có thể hưởng thêm lợi ích vật chất. 
Nhưng họ nên quan tâm đến lời khuyên của Gandhi 
dành cho người đàn ông tìm kiếm tự do bỏi lòng tham 
hon là sự thiếu thốn. Dĩ nhiên, căn cứ vào cơ cấu lãnh 
tế ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận một số người 
mẹ buộc phải bỏ gia đình để tham gia vào xã hội. Trong 
trường họp như thê cha mẹ phải hy sinh thêm thời gian 
của mình để bù đắp vào những gì con cái họ thiếu đi khi 
họ vẳng nhà. Nếu bố mẹ dành nhũng giờ không làm 
việc ở sở làm để ở nhà vói bọn trẻ, thi sẽ có một sự hiểu 
biết gắn bó hon giữa bố mẹ và con cái. 


55 


Trong các bài pháp của ngài, Đức Phật liệt kê một số 
nhiệm vụ và bổn phận chủ yếu như là những lời hướng 
dẫn cơ bản đó là, bẳng đức tu tập và hành động, để dẫn 
dắt con cái tránh xa những điều xấu xa và bằng những 
lời động viên nhẹ nhàng, để dìu dắt chúng làm tất cả 
những điều tốt cho gia đình, xã hội và tổ quốc. Trong sự 
liên kết này, bố mẹ chắc hẳn phải vận dụng sự chăm sóc 
tuyệt đối trong việc xử sự vói con cái. Đây không phải 
là điều bố mẹ bày tỏ nhung đó là những gì thật sự phải 
như thế và cần phải thực hiện, đó là điều đúa trẻ tiếp 
thu một cách không ngờ đến và thật trìu mến. Đứa bé 
bước vào thế giói được tạo dựng nên từ cách cư xử của 
bố mẹ. Nó chính là « gần mực thì đen gần đèn thì sáng ». 
Bố mẹ dành nhiều thòi gian vói con cái mình sẽ truyền 
đạt một cách tế nhị những cá tính của mình cho con cái. 


Bổn phận của cha mẹ 

Bổn phận của cha mẹ là thấy được hạnh phúc của 
con cái. Thực tế những bậc làm cha mẹ luôn tận tụy 
gánh vác trách nhiệm này với niềm vui. Để dìu dắt con 
trẻ trên con đường tốt đẹp, đầu tiên bố mẹ phải đưa ra 
những khuôn mẫu điển hình và sống cuộc sống có lý 
tưởng. Hầu như người ta không thể mong chờ những 
đúa con xứng đáng ở những người làm cha làm mẹ 
không đủ tư cách. Ngoại trừ các khuynh hướng của 


56 


nghiệp, nhũng đứa con thừa hưởng những ưu điểm 
và khuyết điểm của bố mẹ. Những bậc cha mẹ có trách 
nhiệm cần phải có mọi biện pháp phòng xa tránh cho 
con cái tập nhiễm những đức tính xấu. 

Theo kinh Thi Ca La Việt (Sĩgalovãda Suttã), có 
năm bổn phận mà bố mẹ cần phải thực hiện: 

1. Bổn phận thứ nhất là khuyên bảo con cái 
tránh xa điêu xấu 

Gia đình là trường học đầu tiên, và bố mẹ là những 
người thầy đầu tiên. Những đứa con thường học những 
bài học vỡ lòng về điều tốt và xấu từ bố mẹ chúng. Các 
bậc cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái về tác hại 
của lòi nói dối, lừa gạt và bất lưong, vu khống, hận thù, 
không sự xấu hổ, và không biết sự hãi với những hành 
động xấu xa và vô đạo đức. 

Bố mẹ phải bày tỏ hạnh kiểm gưong mẫu và đừng 
nên truyền đạt nhũng hành vi bất lưong vô đạo đức để 
thành những ấn tượng trong tâm của con trẻ. 

2. Bổn phận thứ hai là ldiuyên bảo con cái làm 
điêu tốt 

Bố mẹ là những ngưòi thầy ở gia đình; thầy cô là 
những bố mẹ ở trường học. Cả cha mẹ lẫn thầy cô đều 


57 


có trách nhiệm về hạnh phúc của con cái, chúng sẽ trở 
thành những gì mà họ nhào nặn lên. 

«Chúng là, và chúng sẽ là» những gì mà người 
lớn là như vậy. Chúng làm học trò của người lớn suốt 
độ tuổi dễ bị ảnh hưởng của chúng. Chúng tiếp thu 
điều gì thì phát ra điều đó. Chúng đi theo bước chân 
của cha mẹ chúng. Chúng bị ảnh hưởng bởi những 
ý nghĩ, lòi nói và hành động của cha mẹ chúng. Theo 
đúng nghĩa, bổn phận của cha mẹ tạo nên bầu không 
khí hòa họp ở cả nhà trường lẫn gia đình. 

Hồn nhiên, vâng lời, họp tác, đoàn kết, can đảm, 
hy sinh quên mình, lương thiện, thẳng thắn, phục vụ, 
tự lực, cần kiệm, bằng lòng, những tư cách tốt đẹp, sự 
mộ đạo, và những giới hạnh liên quan khác cần được 
khắc sâu vào tâm khảm non nót của chúng từng bước 
một. Những hạt giống được gieo trồng cuối cùng sẽ 
trở thành những cây trĩu quả. 

3. Bổn phận thứ ba là tạo cho con cái một nền 
giáo dục tốt 

Một nền giáo dục khuôn phép là một tài sản thừa 
kế tốt nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con cái mình. 
Không có một tài sản nào có giá trị hơn. Đó là hạnh 
phúc tuyệt vời mà bố mẹ có thể ban cho con cái. Cần 


58 


phải tạo cho chúng một sự giáo dục thích họp hon vói 
tuổi trẻ, trong một bầu không khí mộ đạo. Điều này có 
những ảnh hưởng sâu xa vói cuộc đòi của chúng. 

4. Bổn phận thứ tư là tạo điều ldện cho chúng 
lập gia đình vói những ngưòiphù họp 

Hôn nhân là một hành động nghiêm túc liên quan 
đến cả cuộc đòi; cuộc hôn nhân này phải là một sự kiện 
không thể dễ dàng làm cho tan vỡ. Do đó, hôn nhân cần 
phải được xem xét kỹ lưỡng ở mọi khía cạnh và theo 
tất cả mọi khuynh hướng để làm hài lòng tất cả những 
người liên hệ trước khi đi đến việc làm lễ cưói. 

Theo nền văn hóa Phật giáo, bổn phận phải đi đôi 
vói quyền lọi. Hãy để hai bên đi đến quyết định, nhưng 
sử dụng sự suyxét sáng suốt khôn ngoan của họ để đi đến 
một giải quyết êm đẹp. Nếu không, sẽ có sựxô xát chửi rủa 
lẫn nhau và những hậu quả khác. Khi đó, con cái cũng dễ 
tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. 

5. Bổn phận cuối cùng là trao tài sản thừa kê 
cho chúng vào thòi điểm thích họp 

Bố mẹ không chỉ yêu thưong và chăm sóc con cái 
theo đúng nghĩa vụ của mình, mà còn phải có sự chuẩn bị 
tiện nghi cho hạnh phúc tuông lai của chúng. Bố mẹ tích 
trữ tài sản và trao cho con cái nhũng tiện nghi chẳng hạn 
như tài sản thừa kế. 


59 


Lòng từ trong Phật giáo 

Đạo Phật là tôn giáo từ bi. Đức Phật dạy giáo pháp 
vì lòng thưong xót thê gian. Bố mẹ phải tu tập và dạy 
dỗ con cái thực hành «bốn trạng thái tâm cao quý» này. 
Đó là: 

-Tâm Từ (Mettã) 

- Tâm Bi (Karunã) 

- Tâm Hỉ (Mudita) 

- Tâm Xả (Upekkhã) 

Tu tập tốt bốn loại tâm này sẽ giúp bố mẹ giữ được 
bình tĩnh trong suốt thời kỳ khó khăn nuôi nấng con cái. 

Đây là lối sống lý tưởng để hướng tâm đến tất cả 
chúng sinh. Bốn trạng thái tâm này mang lại một nền 
tảng vững chắc cho tất cả những tình huống phát sinh 
từ mối quan hệ xã hội. Chúng là những hình thức tuyệt 
vời để khắc phục sự căng thẳng, tạo hòa bình xuất sắc 
trong các mâu thuẫn xã hội, chữa lành vết thưong 
trong cuộc đấu tranh sống còn; san bằng những cách 
biệt trong xã hội, xây dựng nhũng cộng đồng hòa họp, 
đánh thức lòng bao dung độ lượng bị ngưòi ta quên 
lâng quá lâu, làm sống lại niềm vui và hy vọng bị ruồng 
bỏ quá nhiều, nâng cao tình huynh đệ con người chống 
lại nhũng thế lực ngã mạn, tự cao tự đại. 


60 


Có lẽ thử thách lớn nhất mà một cặp vợ chồng 
phải đối mặt đó là sự nuôi nấng giáo dục thích họp cho 
một đứa trẻ. Đây là một khía cạnh khác để phân biệt con 
người và loài thú. Trong khi một con vật chăm sóc con 
cái nó vói sự tận tụy, nhưng một người cha hoặc mẹ 
có một trách nhiệm lớn lao hon, đó là sự nuôi dưỡng 
tâm. Đức Phật đã dạy rẳng sự thử thách lớn lao nhất 
mà con người phải đối mặt là huấn luyện thuần thục 
tâm. Kể từ khi đứa trẻ chào đòi, từ lúc còn bé qua thòi 
niên thiếu rồi đến tuổi trưởng thành, người mẹ hoặc 
cha có trách nhiệm làm phát triển tâm của đứa bé. Việc 
một người trở thành công dân hữu ích hay không chủ 
yếu tùy thuộc vào tâm ngưòi ấy đã được phát triển đến 
đâu. Theo đạo Phật, một người cha hay mẹ có thể tu tập 
bốn phẩm hạnh tuyệt vòi này để tự giúp mình vượt qua 
những thất vọng chán nản gắn liền với tư cách làm cha 
mẹ. 

Khi đứa con còn tập đi, tập bò, không thể diễn đạt 
được nhu cầu của nó, nó hău như thỏa thích trong 
những con giận và la khóc. Người cha hoặc người mẹ 
tu tập phẩm hạnh tâm Từ (Mettã) đău tiên có thể duy 
tri sự an lạc trong tâm của mình để tiếp tục yêu thưong 
đúa con trong lúc điều này thật hết sức khó khăn. Đứa 
bé thích thú đón nhận tình thưong của tâm từ, sẽ tự 
học hỏi và hình thành nhân cách tốt. 


61 


Khi đứa bé trưởng thành, bố mẹ phải đối xử vói 
chúng bằng tâm Bi (Karunã). Trong lứa tuổi sắp sửa 
bước vào thòi kỳ trưởng thành, chúng thường hay 
ngỗ nghịch, với nhiều sự giận dữ và bất mãn hướng về 
bố mẹ. Với sự tu tập tâm Bi, bố mẹ sẽ hiểu rằng sự ngỗ 
nghịch này là một phần tự nhiên của tuổi đang lớn và 
những đứa bé đó không có ý định làm tổn thưong bố 
mẹ chúng. Một đứa bé có tâm Từ và tâm Bi sẽ tự làm cho 
mình trở thành một người tốt đẹp hon. Khi không bị 
đối xử ghét bỏ, đứa trẻ sẽ dùng lòng từ bi đối với những 
người khác. Ngay trước lúc trở thành ngưòi lớn, một 
đúa trẻ có thể thỏa mân vói một số thành công ở các kỳ 
thi hoặc nhũng hoạt động ngoài gia đình. Đây là thòi 
điểm mà bố mẹ thực hành niềm vui đồng cảm (tâm Hỉ). 
Có quá nhiều bậc cha mẹ ngày nay dùng con cái của họ 
để tranh đua vói bạn bè. Họ muốn con mình làm thật tốt 
vì những lý do ích kỷ; tất cả bởi vì họ muốn người khác 
nghĩ tốt về bản thân họ. Bằng cách tu tập (tâm Hỉ), bậc 
cha mẹ sẽ vui thích về sự thành công và hạnh phúc của 
con mình mà không có động cơ ích kỷ. Họ hạnh phúc 
bởi vì đứa con mình hạnh phúc! Một đứa trẻ đã thấm 
nhuần tâm Hỉ, tự mình trở thành một ngưòi không 
ganh tỵ vói kẻ khác và không đua tranh bất chính trong 
gia tộc. Trong lòng một người như vậy sẽ không còn chỗ 
nào cho sự ích kỷ, tham hoặc sân. 


62 


Khi một đứa bé đến tuổi trưởng thành rồi, có sự 
nghiệp và gia đình riêng tư, bố mẹ sẽ tu tập phẩm hạnh 
tuyệt vòi cuối cùng là tâm Xả. Đây là một tư duy mới, 
một việc làm khó khăn đối với các bậc làm cha mẹ theo 
truyền thống Á Đông. Họ thật khó chấp nhận con cái 
có cuộc sống độc lập. Khi cha mẹ tu tập tâm Xả, họ sẽ 
không còn can thiệp vào những công việc của con cái 
và không còn ích kỷ đòi hỏi thêm nhiều thòi gian và sự 
quan tâm của chúng vượt quá khả năng mà chúng có 
thể làm được. Lóp ngưòi trẻ trưởng thành trong xã hội 
ngày nay có nhiều trách nhiệm phải làm, nên các bậc 
cha mẹ không nên tạo thêm gánh nặng đối với con cái. 
Điều quan trọng nhất là cha mẹ lớn tuổi hãy cố gắng 
đừng làm cho con cái cảm thấy tội lỗi khi chúng không 
đủ thòi giờ trong việc phụng dưỡng mình. Nếu cha mẹ 
tu tập tâm Xả, họ sẽ duy trì sự an lạc lúc tuổi già và trở 
thành đối tượng tôn kính của thế hệ trẻ hon. 

Khi cha mẹ sống với con bằng bốn phẩm hạnh cao 
thượng này, tình thưong yêu và lòng hỷxả sẽ thâu nhiếp 
những đứa con cùng tắm mình trong không khí thuận 
hòa, vui vẻ. Một gia đình có những phẩm hạnh Từ, Bi, 
Hỷ, Xả sẽ là một gia đình hạnh phúc. Những đứa trẻ lớn 
lên trong một môi trường như thê sẽ là những người 
công dân tri thức, bi mẫn, thiện chí và những người chủ 
nhân tận tụy. Đây là tài sản lớn lao nhất mà bất cứ bậc 
cha mẹ nào cũng có thể trao cho con cái mình. 


63 


Bậc cha mẹ trong xã hội đưong đại 

Một trong những điều buồn thảm nhất trong xã 
hội ngày nay là sự thiếu tình thương của cha mẹ gây nên 
những khổ đau cho con cái ở các quốc gia có nền công 
nghiệp tiến bộ cao. Khi một cặp vợ chồng kết hôn, họ có 
kế hoạch và chủ động trong việc sinh con, nên khi đứa 
bé ra đời, họ có đủ điều kiện và khả năng tốt nhất để lo 
cho con cái họ. Họ ý thức rõ về trách nhiệm tinh thần đối 
với con cái, chứ không xem chúng như là kết quả của sự 
thỏa mãn nhục dục. 

Sự cung cấp vật chất đầy đủ là phần quan trọng 
thứ yếu; trong khi sự quan tâm và lòng thương yêu của 
cha mẹ mới là quan trọng nhất. Chúng ta biết có nhiều 
bậc cha mẹ xuất thân từ nhũng gia đình bình thuờng 
lại giáo dưỡng con cái tốt, trong khi đó, nhiều gia đình 
giàu có, cung cấp mọi tiện nghi vật chất cho con, nhưng 
lại thiếu tình thương và sự giáo dục của cha mẹ. Những 
đúa trẻ như thế sẽ trưởng thành về mặt thể xác, nhưng 
không có sự phát triển về mặt tâm lý lẫn đạo đức. 

Một người mẹ phải khéo léo để đảm đương công 
việc ngoài xã hội vừa hoàn tất công việc của một người 
nội trợ, lại không đánh mất tình yêu thương, trìu mến 
và sự chăm sóc tốt cho đứa con đang lớn lên của mình. 
(Lạ lùng thay, một số người mẹ thời nay thường cho 


64 


con cái của họ sử dụng súng và những dụng cụ giết 
người khác, thay vì phải âu yếm con cái và đào tạo chúng 
trở thành những người công dân tốt.) 

Khuynh hướng dấn thân vào xã hội của những 
người mẹ ngày nay thường tạo nên sự cách biệt giữa 
mẹ con, và thường làm hao mòn lòng hiếu thảo, sự 
tôn lánh của con cái đối vói cha mẹ. Sự thay thế bú sữa 
mẹ bằng bú bình cũng có thể là một yếu tố khác đã góp 
phần vào sự bào mòn tình yêu thưong, sự trìu mến giữa 
mẹ và con. Khi ngưòi mẹ cho con bú và ôm ấp đứa bé 
trong vòng tay, sự nâng niu trìu mến của người mẹ như 
sợi dây dẫn truyền sang con tất cả tình cảm và lòng yêu 
thưong của mình, tạo cho con sự ấm áp và niềm tôn 
kính đối vói cha mẹ. Những hành động này thường tạo 
nên sự tốt đẹp và hạnh phúc cho đứa con. Sự việc này 
tùy thuộc vào bố mẹ, đặc biệt là ngưòi mẹ. Người mẹ có 
trách nhiệm trực tiếp đối với sự tốt đẹp hoặc ngỗ nghịch 
của đứa bé. Lỗi lầm của con cái cũng sẽ bót đi nhiều nếu 
cả bố mẹ hoàn thành trách nhiệm của mình. 


Sự ldểm soát của cha mẹ 

Nhiều bố mẹ cố gắng đặt nhũng đứa con đã có gia 
đình dưói quyền kiểm soát của mình. Họ không cho 
con cái mình có quyền tự do và có huynh hướng can 


65 


thiệp vào đời sống của cặp vợ chồng trẻ. Khi bố mẹ cố 
gắng áp đặt con cái sống theo nếp sống của mình, điều 
này sẽ tạo nên nhiều hiểu nhăm giũa hai thế hệ cũng như 
sự bất hạnh giũa cặp vợ chồng trẻ. Bố mẹ có thể làm việc 
này do tình thưong và niềm tin là đem lại sự tốt đẹp cho 
con cái, nhưng khi làm như vậy, họ đang tạo thêm nhiều 
vấn đề mâu thuẫn cho bản thân và con cái mình. 

Bố mẹ phải để cho con cái gánh vác những trách 
nhiệm về cuộc sống gia đình bên chồng. Ví dụ: nếu một 
số hạt giống được gieo dưói một gốc cây, chúng có thể 
nẩy mầm vươn lên sau một thời gian. Nhưng nếu bạn 
muốn những cây non này phát triển khỏe mạnh và độc 
lập, bạn phải chuyển chúng đến một khoảng đất trống, 
một noi nào khác đê mọc riêng rẽ, đê chúng không bị 
che khuất bỏi bóng cây mẹ. 

Bố mẹ đừng quên: trí tuệ khôn ngoan của ngưòi 
xưa dựa trên những lời khuyên của những bậc giáo chủ 
đua ra, những nhà thông thái và những bậc trưởng lão 
đã phát huy một sự hiểu biết rộng lớn qua chính những 
thử thách và lỗi lầm của họ. 


Ly dị 

Ly dị là một vấn đề tranh cãi giữa những tín đồ của 
nhiều tôn giáo khác nhau. Một số người tin rằng hôn 
nhân là do tròi định, như vậy nó không có quyền chuyển 


66 


nhượng bẳng khế ước hay một cuộc ly dị. Nhưng nếu, 
vợ và chồng thật sự không thể sống với nhau, thay vì 
sống một cuộc sống khốn khổ và ấp ủ thêm lòng ghen 
tuông, giận hờn và thù ghét, họ phải có quyền tự do chia 
tay và sống an vui. 

Trách nhiệm đối vód con cái 

Tuy thể, sự chia tay của đôi vợ chồng phải được 
diễn ra trong bầu không khí hiểu biết bằng cách chấp 
nhận những giải pháp hợp lý chứ không bằng cách tạo 
thêm sầu hận. Nếu một cặp vợ chồng có con cái, họ nên 
cố gắng tạo cho việc ly dị gây ít đau buồn đối vói con cái 
và giúp vợ chồng thích họp vói hoàn cảnh mói.Vả điều 
quan trọng nhất là đảm bảo tương lai và hạnh phúc của 
con cái sẽ được hai bên quan tâm săn sóc. Nếu cặp vợ 
chồng ly hôn bỏ bê con cái và đưa đẩy chúng sống một 
cuộc sống khốn khổ thì đó là một thái độ vô lương tâm. 


Quan niệm của Phật giáo 

Đạo Phật không có giói luật ngăn cấm người 
chồng và người vợ không được phép ly dị nếu họ không 
sống hòa thuận với nhau. Nhưng, nếu mọi người thực 
hiện lòi khuyên dạy của Đức Phật, có bổn phận và trách 
nhiệm đối vói nhau thì những điều bất hạnh như ly dị 
hoặc ly thân chẳng bao giờ xảy ra. 


67 


Ngày xưa, ở nhũng noi mà giá tộ tôn giáo đưực đề 
cao, nhũng cặp vợ chồng có những nỗ lực lón lao hon 
để đạt đến một sự hiểu biết thân thiện cho việc phát huy 
mối quan hệ hạnh phúc dựa trên sự kính trọng, tình yêu, 
và sự quan tâm vói nhau đưa đến đòi sống hôn nhân tốt 
đẹp. Đó là điều mà họ luôn ấp ủ. Nhũng trưòng họp ly dị 
rất hiếm hoi và được xem là một sự nhục nhã bỏi vì điều 
đó chúng tỏ họ là kẻ ích kỷ đứng về phưong diện này hay 
phưong diện ldaác. 

Thực tế cho tói nay những trưòng họp ly dị vẫn còn 
ít xảy ra ỏ những quốc gia theo đạo Phật. Điều này chủ 
yếu do các cặp vợ chồng quan tâm đến những bổn phận 
và trách nhiệm đối vói nhau, và cơ bản là vấn đề ly dị đã 
không được cộng đồng cũng như toàn thể mọi ngưòi 
chấp nhận. Trong nhiều trường họp, khi những cặp vợ 
chồng gặp những rắc rối, các bậc trưởng lão trong cộng 
đồng thường hội họp lại và đóng một vai trò quan trọng 
đê cải thiện tình hình. 

Đáng thương thay, ở xã hội hiện đại ngày nay, ly dị đã 
trở thành một hiện tượng quen thuộc. Ở một số quốc gia, 
sự việc này thậm chí đã trở thành «mode». Thay vì xem ly 
dị là một điều xấu hổ thì họ lại dường như có vẻ hãnh diện 
về điều này. Nguyên nhân chính của sự thất bại trong hôn 
nhân ở xã hội ngày nay là sự lạm dụng tự do quá nhiều 
và lối sống «chủ nghĩa cá nhân» đã góp phần làm rạn nứt 
tình cảm vợ chồng và dễ dàng làm nó đi lệch hướng. 


68 


7. TỤC LỆ ĐA PHU THÊ HAY CHÊ ĐỘ MỘT vự, 
MỘTCHỒNG 

Không có câu trả lòi trực tiếp trong giáo pháp của 
Đức Phật đối vói câu hỏi liệu ngưòi Phật tử có thể có 
nhiều vợ hay chồng, bởi vì như chúng ta đã đề cập lúc 
ban đầu, Đức Phật đã không đặt ra bất cứ luật lệ, tôn 
giáo nào đối với đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, Ngài đã 
đưa ra những lời khuyên có giá tộ về cách làm thế nào 
để sống một cuộc sống hôn nhân đáng tôn trọng. 

Nhũng truyền thống, nền văn hóa và cách sống 
dường như đã được công nhận bởi đại đa số người 
dân của một số quốc gia cũng cần phải được xem xét 
khi chúng ta thực hành những vấn đề có liên quan đến 
cuộc sống của mình. Một số tôn giáo nói rằng người 
đàn ông chỉ có duy nhất một vợ trong khi những tôn 
giáo khác nói ngưòi đàn ông có thể có nhiều vợ. Mặc 
dù Đức Phật đã không đề cập đến bất cứ điều gì về số 
vợ mà một người đàn ông có thể có, nhưng Ngài đã đề 
cập rõ ràng trong những bài pháp của mình rẳng: “Nếu 
một người đàn ông có vợ đi với một ngườiphụnữỉdìác 
ngoài hôn thú, điều này có thểlà nguyên nhân về sự sa 
sút của mình và chắc hẳn anh ta sẽ phải đối mặt nhiều 
vấn đề khác và những sự việcphiền toái”. 


69 


Đường lối giáo pháp của Đức Phật chỉ nhằm giải 
thích nhũng tình huống và kết quả ngưòi ta có thể nghĩ 
cho bản thân điều nào tốt và điều nào xấu đối với họ. 
Đức Phật không đặt ra nhũng quy luật là nên có bao nhiêu 
ngưòi vợ hoặc không buộc họ phải tuân theo. Tuy thế nếu 
luật lệ của một xứ sở quy định rõ ràng rằng các cuộc hôn 
nhân phải là một vợ một chồng, thì nhũng luật như thế 
cần phải được ban hành. Bởi vì Đức Phật đã tuyên bố rõ 
ràng rằng nhũng tín đồ của Ngài phải tôn ưọng luật lệ của 
bổn quốc, nếu như nhũng luật lệ đó mang lại lợi ích cho 
mọi người. 


70 


Phần III 


8. KỸ THUẬT MỚI 

Kế hoạch hóa gia đinh 

Một số tôn giáo không tán thành việc phòng tránh 
thai. Họ nói rẳng nó chống lại ý Chúa. Đạo Phật không 
can thiệp vào sự chọn lựa cá nhân này. Con người có 
quyền tự do theo đuổi bất cứ phương pháp tránh thai 
nào. Theo Phật giáo, sự thụ thai cần có những điều 
kiện tinh thần hay vật chất cụ thể mới có thể xảy ra 
được. Nếu thiếu đi bất cứ một điều kiện nào (giống 
như khi thực hiện các biện pháp tránh thai) thì sự 
thụ thai không xảy ra, do đó không có một cuộc sống 
hình thành, nhưng sau khi thụ thai, thì phá thai không 
được chấp nhận trong Phật giáo bởi vì nó có nghĩa là 
lấy đi một mạng sống của con người đã hiện diện trong 
hình thức bào thai. 


71 


Thụ thai bằng ống nghiệm 

Một số người quan tâm đến sự liên quan về đạo 
đức và thái độ tôn giáo đối với những trẻ em được thụ 
tinh trong ống nghiệm. Nếu một người phụ nữ không 
có khả năng sinh con một cách bình thường và nếu bà 
ta khát khao để có một đứa con bằng cách chấp nhận 
những phưong pháp y học hiện đại thì không có một 
cơ sở nào trong Phật giáo nói rằng điều đó là vô đạo đức 
hoặc vô thần. Các tôn giáo phải đưa ra lời khen ngợi đối 
với sự thông minh của con người và những khám phá y 
học mói mẻ này, nếu chúng vô hại và có lọi ích cho nhân 
loại như đã đề cập trước đây, miễn là những điều kiện 
hợp lý, thì sự thụ thai có thể cho phép diễn ra theo tự 
nhiên hoặc nhân tạo. 


9. GIỚI LUẬT - ĐẠO ĐỨC 

Tình dục trước hôn nhân 

Tình dục trước hôn nhân là một vấn đề đang được 
tranh cãi nhiều ở xã hội ngày nay. Nhiều lóp trẻ muốn 
biết quan điểm về vấn đề nhạy cảm này. Một số nhà tôn 
giáo nói rẳng sự việc trên có thể được xem như là can 
dự vào tội ngoại tình, trong lúc nhũng tôn giáo khác nói 
điều này vô đạo đức và không thể biện minh được. 


72 


Ngày xưa những thanh niên và thiếu nữ không 
được phép ở gần nhau cho tói khi họ lập gia đình. 
Những cuộc hôn nhân của họ cũng được bố mẹ định 
đoạt và tổ chức. Lẽ dĩ nhiên điều này đã tạo nên một 
sự bất hạnh trong một vài trường hợp khi bố mẹ chọn 
người phối ngẫu dựa trên cơ bản tiền bạc, địa vị xã hội, 
bổn phận gia đình và những vấn đề liên quan. Nhưng 
thông thường, đại đa số bố mẹ đã cố gắng hết sức để 
chọn lựa những người phối ngẫu sẽ được con cái họ 
chấp nhận. 

Ngày nay, giới trẻ được tự do đi ra ngoài và tìm 
kiếm người phối ngẫu của mình. Họ có nhiều tự do và 
độc lập trong cuộc sống. Bản thân điều này không phải 
là một sự việc tồi tệ, nhưng một số người còn quá trẻ và 
quá non nớt để nhận biết sự khác biệt giữa sự lôi cuốn 
tình dục và sự tương ứng đích thực vì thế cho nên vấn 
đề tình dục trước hôn nhân phát sinh. 

Việc có quá nhiều sự lỏng lẻo trong những vấn đề 
liên quan đến tình dục cũng đã tạo nên những vấn đề 
trong xã hội hiện đại. Điều đáng buồn là một số quốc 
gia không thể hiện được thái độ phóng khoáng đối với 
những cuộc hôn nhân không giá thú, những đứa con 
vô thừa nhận và những người ly dị, trong khi đó họ lại 
hoàn toàn để tự do về tình dục. Do đó, lóp trẻ đang bị 


73 


trừng phạt bỏi xã hội cổ vũ sự tự do tình dục. Họ trở 
thành những kẻ bị ruồng bỏ khỏi xã hội và phải đau 
khổ nhiều về sự xấu hổ và bị nhục nhã. Nhiều thiếu nữ 
đã trở thành nạn nhân bởi sự tự do của chính mình và 
đã tự hủy hoại tưong lai mình bỏi sự vi phạm những 
truyền thống cổ vẫn còn có giá trị ở cả phưcmg Đông 
cũng như phưong Tây. 

Tình dục trước hôn nhân là một sự phát triển hiện 
đại diễn ra như một kết quả của xã hội tự do quá mức 
đang thịnh hành giữa lóp trẻ ngày nay. Trong lúc đó 
Phật giáo hoàn toàn không có một quan điểm mạnh mẽ 
cũng như chống lại những hành động như thể, ngưòi 
ta nghĩ rằng tất cả các Phật tử đặc biệt là người của cả 
hai giới đang yêu thưong và dự định sẽ kết hôn, nên 
làm theo quan điểm truyền thống xa xưa là gìn giữ sự 
trinh tiết cho đến ngày làm lễ cưói. Tâm của con ngưòi 
thì không vững chắc và thay đổi liên tục. Do đó, bất cứ 
hành động bất chính hoặc lố lăng nào cũng có thể gây 
ra sự nguy hại cho mỗi bên nếu cuộc hôn nhân chính 
thức không được diễn ra theo mong muốn. Chúng ta 
cần phải nhớ rằng bất cứ hình thức buông thả tình dục 
nào trước một cuộc hôn nhân chính thức đều trở thành 
vấn đề nghiêm trọng, sẽ bị nhũng bậc lão thành khinh 
miệt, vì họ là những người bảo hộ cho lóp trẻ. 


74 


Ngoại tinh 

Trong giáo pháp Đức Phật khuyên những người 
tại gia tránh xa hành động ngoại tình. Điều này có nghĩa 
là nếu một ai muốn hưởng thụ tình dục, họ được phép 
thực hiện nhưng không bạo lực chiếm đoạt, hoặc dùng 
bất cứ hình thức ép buộc nào, đe dọa hoặc gây sự hãi. 
Một đòi sống tình dục tốt đẹp, tôn trọng người khác 
giói thì không chống lại hệ thống đức tin của đạo Phật. 
Đạo Phật chấp nhận nó như là điều cần thiết cho những 
ai chưa sẵn sàng từ bỏ đời sống trần tục. 

Theo đạo Phật, những ai quan hệ tình dục vói một 
người đã kết hôn, người đã đính hôn với một người 
khác và vói những ngưòi dưới sự giám hộ của cha mẹ 
hoặc ngưòi giám hộ bị gọi là ngoại tình, bởi vì hành 
động này tạo sự rạn nứt quy tắc của xã hội, gây nên sự 
đổ vỡ gia đình ngưòi khác. 


Thái độ tình dục không đúng đắn 

Đức Phật cũng đề cập về nhũng hậu quả mà một 
người lớn tuổi phải đối mặt nếu ngưòi ấy lập gia đình 
mà không quan tâm đến sự thích hợp về tuổi tác của 
người khác giói. Theo Đức Phật thái độ tình dục vô ý 
thức có thể trở thành nguyên nhân sự sụp đổ của một 
người nào đó trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. 


75 


Tất cả các quốc gia trên thế giói đã có những luật lệ rõ 
ràng liên quan đến sự lạm dụng tình dục. Ở đây, một lần 
nữa, Đức Phật tán thành việc một ngưòi phải tôn trọng, 
phải tuân theo luật định của đất nước nếu những luật lệ 
đó được thực hiện vì những lọi ích chung. 


ÌO. ĐÔNG VÀTÂY 

Phần dưói đây được trích dẫn từ một cuốn sách của 
một tác giả người Nhật nổi tiếng - Tiến sĩ Nikkyo Nivvaro. 
Trong cuốn sách của ông có tựa đề “Một cuộc sống phong 
phú hon”, Tiến sĩ Niwaro đề cập đến nhũng vấn đề liên 
quan đến tình yêu và hôn nhân vói các quan điểm từ 
Đông sang Tây. 

“Ở phuong Tây hôn nhân dựa trên cơ bản những 
tình yêu lãng mạn thường được người ta xem là tự 
nhiên, là lý tưởng. Ở Á Châu, trong những năm vừa qua, 
một số người trẻ tuổi đã từ bỏ những cuộc hôn nhân theo 
truyền thống và chọn lựa người phối ngẫu theo những 
quan điểm trữ tình lãng mạn và có chiều hướng đang gia 
tăng. Ở một số trường họp, những cuộc hôn nhân lâng 
mạn dẫn đến sự chia tay và đau khổ trong thòi gian ngắn, 
trong khi đó nhũng cuộc hôn nhân được sắp xếp thường 
tạo nên những cặp vợ chồng sống và làm việc cùng nhau 
trong sự hòa thuận và hạnh phúc. 


76 


Mặc dù xuất phát từ những cảm xúc lôi cuốn, tất cả 
những cuộc hôn nhân lãng mạn không thể được gọi là sự 
thất bại. Tinh yêu lâng mạn giống như ánh lửa rực sáng 
của một bếp lửa bùng lên và cháy sáng nhưng chỉ tồn tại 
trong một thòi gian ngắn. Tinh yêu thưong êm đềm và 
đầm ấm giữa ngưòi chồng và ngưòi vợ giống như ngọn 
lửa ấm của lò than. Lẽ dĩ nhiên tình yêu rực cháy có thể 
và lý tưởng đủ để - cuối cùng trở thành một ngọn lửa lâu 
bền và ấm áp của một tình yêu thương chín chắn, nhưng 
thông thường ngọn lửa của tình yêu lâng mạn thì tàn lụi 
rất nhanh, không để lại một thứ gì ngoại trừ đám tro tàn, 
là một nền tảng tồi tệ làm sụp đổ một gia đình hoàn hảo! 

“Những ngưòi trẻ tuổi khi yêu đưong thường 
không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại tiừ cảm xúc của 
mình. Họ chỉ thấy bản thân mình trong ánh sáng của cảm 
xúc nhất thòi. Mọi việc họ nghĩ và làm đều lâng mạn và 
chỉ có dựa đôi chút trên những công việc thực tế của cuộc 
đòi mà họ phải sống sau khi kết hôn. Nếu những cặp tình 
nhân may mắn có đủ điều kiện thích họp để có những ý 
tưởng tưong tự họp lý về cuộc sống, để chia sẻ những sở 
thích, hưởng nhũng mối quan hệ hòa thuận của gia đình 
ở cả hai bên họ hàng và có sự an toàn về tài chính ngay cả 
sau khi nhũng dam mê đầu tiên đã lẳng xuống, họ vẫn 
sẽ có một nền tảng cơ bản cho cuộc sống tốt. Nếu không 
được may mắn lắm thì họ có thể đối mặt vói sự thất bại 
trong hôn nhân”. 


77 


“Khi những thòi kỳ hẹn hò, những tấm hình kỷ 
niệm, những buổi khiêu vũ và những buổi tiệc tùng trôi 
qua, các cặp vợ chồng trẻ sẽ phải sống cùng nhau, chia 
com sẻ áo và để lộ ra cho nhau những khuyết điểm cũng 
như ưu điểm của mình. Họ sẽ phải trải qua hon nửa cuộc 
đòi cùng chung sống vói nhau mỗi ngày; hình thức sống 
này tạo ra những nhu cầu khác biệt vói nhu cầu ít đòi hỏi 
hon của buổi hẹn hò và mối tình đầu. 

“Vì các mối quan hệ gia đình trở nên rất quan trọng 
trong cuộc sống vọ chồng, nên nhũng ngưòi sắp thành 
hôn cần suy nghĩ về tư cách của nhũng ngưòi làm cha 
làm mẹ. Nhũng nguôi trẻ tuổi đôi lúc nghĩ rằng sức 
mạnh của tình yêu sẽ giúp họ giải quyết sự tranh cãi dữ 
dội, nhũng khó khăn rẳc rối bên vọ hoặc chồng; nhung 
mọi thứ không phải bao giờ cũng xảy ra đúng như vậy. 
Nói tóm lại tình yêu lãng mạn chỉ là ngắn hạn và nó 
không liên hệ sâu sắc vói thực tế nên căn phải đưực điều 
chỉnh cho phù họp vói những nhu cầu của công việc và 
môi trường để thắt chặt tình cảm vọ chồng trong sự hôn 
nhân bền vững. Hai loại tình yêu khác biệt nhau. Việc 
nhầm lẫn cái này vói cái khác sẽ chuốc lấy những rắc rối 
nghiêm trọng. 

“Sự suy nghĩ vô tư, đúng đắn của ngưòi sắp bưóc 
vào hôn nhân giúp họ tránh đưực nhiều thất bại. Sự hiểu 


78 


biết lẫn nhau giữa cặp vợ chồng cũng là rất thiết yếu để 
ngăn ngừa tình yêu lâng mạn khỏi tan vỡ sau hôn 
nhân. Nhưng tính theo phần trăm hôn nhân tốt đẹp 
thì những người trẻ tuổi nên chọn lựa một người phối 
ngẫu theo ý kiến của cha mẹ. Để sống an vui, điều cần 
thiết là nhận biết được sự khác biệt giữa tình yêu lãng 
mạn và tình yêu vợ chồng.” 


11. ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN 

Sống độc thân là gì? 

Sống độc thân là sự kiềm chế khoái lạc nhục dục. 
Một số người chỉ trích Phật giáo nói rằng: Giáo Pháp đi 
ngược lại thiên nhiên và họ cho rằng đời sống tình dục 
là tự nhiên và nó cần thiết. 

Phật giáo không chống lại tình dục, nó là một 
khoái lạc nhục dục tự nhiên và một phần chính yếu 
của cuộc sống trần tục. Người ta có thể hỏi, như vậy 
tại sao Đức Phật lại tán thành chủ nghĩa độc thân như 
là một giới luật? Có phải nó đúng luật và chống lại tạo 
hóa? Sự tuân thủ đời sống độc thân cho sự phát triển 
tinh thần không phải là một giới luật mới của tôn giáo 
vào thời Đức Phật. Tất cả những tôn giáo tồn tại ở Ân 


79 


Độ vào thòi đó cũng đã đưa ra sự tu tập này. Thậm chí 
ngày nay một số tu sĩ của các tôn giáo khác, như Ân Giáo 
và Thiên Chúa Giáo cũng tuân giữ điều này như là một 
lòi nguyện. 

Những ngưòi Phật tử đã từ bỏ cuộc sống trần tục, 
nguyện tuân giữ giói luật này bỏi vì họ nhận thức rõ 
ràng những ràng buộc và phiền toái trong cuộc sống của 
một ngưòi có gia đình. Đòi sống hôn nhân có thê ảnh 
hưởng hoặc làm giảm bót sự phát triển tâm linh khi sự 
khao khát tình dục và sự chấp thủ chứa đầy trong tâm và 
những cám dỗ làm lu mờ sự an lạc và thanh tịnh của tâm. 


Ý nghĩa của sự sống độc thân 

Ngưòi ta thường hỏi: “Nếu Đức Phật không 
thuyết giảng chống lại cuộc sống gia đình, tại sao Ngài 
tán thành sự sống độc thân như là một trong những 
giói luật quan trọng cần tuân giữ và tại sao Ngài khuyên 
mọi người tránh xa tình dục và từ bỏ thê gian”. 

Ta cần phải nhớ rẳng xuất gia không phải là điều 
bắt buộc. Phật giáo không bắt buộc mọi người phải 
hoàn toàn từ bỏ thê gian để tu tập Phật giáo. Bạn có thể 
tu sửa cách sống của mình bằng cách tu tập theo những 
nguyên tắc của tôn giáo phù họp với nhu cầu đòi sống 


80 


tại gia. Tuy thế, khi bạn đã tiến bộ và đạt được trí tuệ 
cao hon, bạn sẽ nhận thức rõ lối sống của ngưòi tại gia 
không thể dẫn đến sự phát triển tối cao của “phạm hạnh 
tâm linh” và sự thanh lọc tâm. Khi đó, bạn có thể chọn 
lựa để từ bỏ đời sống trần tục và tập trung nhiều hon 
vào sự phát triển tâm linh. 

Đức Phật giói thiệu nếp sống độc thân bởi vi tình 
dục và hôn nhân không dẫn đến sự an lạc tối cao và sự 
trong sạch của tâm. Sự từ bỏ (xuất gia) thật là cần thiết 
cho một người muốn đạt được sự phát triển tinh thần và 
phẩm hạnh ở mức độ cao nhất. Nhưng sự xuất gia này 
phải tự nguyện và không bắt buộc. Xuất gia phải đến từ 
một sự hiểu biết rốt ráo về bản chất của con người - bản 
chất không thỏa mãn những thỏa thích của cảm giác. 


Nếp sống độc thân đi ngược lại trách nhiệm? 

- Sự giải thích của Đức Phật 

Đức Phật đã từng trải qua cuộc sống trần tục của 
ngài như là hoàng tử, người chồng, ngưòi cha trước 
khi xuất gia và người biết rõ cuộc sống trần tục là như 
thế nào. Nhiều người có thể đặt vấn đề về sự xuất gia 
của Đức Phật bằng cách nói rẳng Ngài ích kỷ và tàn ác và 
việc Ngài bỏ bê vợ con là điều không họp lý. Trên thực 
tế, Đức Phật đã không bỏ bê gia đình mình một cách vô 
trách nhiệm. 


81 


Ngài chưa bao giờ có sự hiểu lầm với vợ mình. 
Ngài cũng có tình thương và sự gắn bó với vợ con như 
một ngưòi đàn ông bình thường phải có, thậm chí còn 
lớn lao hon. Sự khác biệt là tình yêu thưong của Ngài 
không đon thuần là tình thưong ích kỷ, mà Ngài có một 
sự can đảm và hiểu biết để từ bỏ tình thưong ích kỷ và 
cảm xúc vì đại nghĩa. Sự hy sinh của Ngài là cao quý hon 
tất cả, bởi vì Ngài đặt qua một bên những nhu cầu riêng 
tư và khát khao đê phục vụ toàn thể nhân loại. 

Mục đích chính trong sự xuất gia của Ngài không 
chỉ vì hạnh phúc của riêng mình, mà là sự an lạc và 
cứu độ chúng sinh. Nếu Ngài vẫn ở lại trong cung điện, 
thì sự phục vụ của Ngài chắc hẳn sẽ đóng khung trong 
gia đình và vưong quốc của Ngài. Cho nên Ngài quyết 
định từ bỏ mọi hạnh phúc cá nhân để tìm đạo Giác 
Ngộ và sau đó giác ngộ cho những kẻ đang sống trong 
màn vô minh, đau khổ. 

Một trong những công việc Đức Phật làm sau 
khi Giác Ngộ là Ngài trở lại cung điện để giác ngộ cho 
những thành viên trong gia đình của Ngài. Thực tế, 
khi con trai của Ngài (Rãhula) hỏi xin Đức Phật tài sản 
thừa kế, Đức Phật đã trao cho Rãhula một tài sản cao 
quý nhất đó là Pháp bảo. Bẳng cách này, Đức Phật đã 
phục vụ gia đình mình và Ngài tạo cơ hội cứu độ cho 
họ được an lạc và hạnh phúc. Do đó, không nên nói 


82 


rằng Đức Phật là người cha tàn ác và ích kỷ. Ngài thực 
sự có lòng bi mẫn và hy sinh quên mình hon bất cứ ai 
trên thế gian này. Với mức độ cao cả của sự phát triển 
tâm linh, Đức Phật biết rằng hạnh phúc trong hôn nhân 
chỉ là hạnh phúc tạm bọ trong khi giác ngộ chánh pháp 
mới là hạnh phúc trường cửu và lợi lạc quần sanh. 

Một sự kiện quan trọng khác là Đức Phật biết vợ 
con Ngài sẽ không chết đói khi Ngài vắng mặt. Trong 
thòi đại đó, việc một ngưòi trẻ tuổi từ bỏ cuộc sống của 
một ngưòi chủ gia đình đi xuất gia được xem là hết sức 
bình thưòng và vinh dự. Các thành viên khác của dòng 
tộc sẽ chăm sóc vợ con của người đó. Sau khi giác ngộ, 
đức Phật đã giảng dạy cho gia đình mình nhũng pháp 
mà nhũng người cha bình thường khác không thê làm 
được - sự giải thoát khỏi ách nô lệ của lòng tham ái. 


12. TÓM TẮT 

Hôn nhân là sự kết họp của hai cá nhân và sự kết 
họp này được phát triển và mỏ rộng khi có thể giúp cho 
những người có liên quan cũng được phát triển. Nhiều 
cuộc hôn nhân thất bại do một bên muốn “nuốt chửng” 
bên lũa, hoặc khi có sự đòi hỏi quá mức tự do. Theo đạo 
Phật, hôn nhân có nghĩa là sự hiểu biết và tôn trọng đức 
tin và sự riêng tư của nhau. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp 
thì luôn luôn là một con đưòng có hai tính cách “gồ ghề, 


83 


lồi lõm”, nó khó khăn nhưng lại là một con đường luôn 
luôn hỗ tương lẫn nhau. 

Lóp trẻ ngày nay đôi lúc nghĩ rằng “những ý tưởng 
lỗi thòi” không còn thích họp với xã hội hiện đại. Họ 
cần nhớ rằng có một vài chân lý bất diệt không bao giờ 
có thể lỗi thời. Những gì là sự thật trong thời Đức Phật 
vẫn còn đúng cho tới ngày nay. 

Cái gọi là những ý tưởng hiện đại mà chúng ta 
tiếp thu qua những chương trinh Ti vi hấp dẫn không 
tiêu biểu cho phong cách mà hầu hết những người có 
đòi sống khuôn phép, đàng hoàng suy nghĩ và cư xử. 
Có một “đại đa số im lặng” nhũng cặp vợ chồng khuôn 
phép, mộ đạo và “bảo thủ” về hôn nhân như bất cứ cặp 
vợ chồng phương Đông nào. Họ không cử xử theo tính 
cách mà hệ thống truyền thông đại chúng đã thể hiện. 
Không phải tất cả nhũng người phương Tây đều chạy 
đua để ly dị hoặc phá thai sau lần cãi vã hay tranh chấp 
đầu tiên. 

Những người tử tê khuôn thước trên khắp thê 
giói đều bao dung, chăm sóc và quan tâm sâu sắc những 
người họ yêu thương. Họ hết lòng hy sinh để phát huy 
tình thương và hiểu biết để đảm bảo những cuộc hôn 
nhân hạnh phúc vững bền. Như vậy, nếu bạn muốn bắt 


84 


chước ngưòi phương Tây thì hãy bắt chước “đại đa số 
im lặng”: họ không khác biệt mấy so vói người hàng 
xóm khuôn thước sống bên cạnh nhà bạn. 

Nhũng người trẻ tuổi phải lẳng nghe nhũng bậc 
cha anh bởi vì sự hiểu biết của lóp trẻ về đời sống hôn 
nhân không được chín chắn. Họ không nên có những 
kết luận vội vã và khinh suất về hôn nhân và ly dị. Họ 
phải biết nhẫn nhục, bao dung và hiểu biết lẫn nhau. 
Nếu không thì đời sống của họ có thể trở nên hết sức 
đau khổ và và đầy khó khăn phức tạp. Kiên nhẫn, tha 
thứ và hiểu biết là những nguyên tắc quan trọng cần 
được tuân giữ và thực hành đối với những người đã 
kết hôn. 

Một cảm giác an toàn và thỏa mãn đến từ sự hiểu 
biết chín chắn đó là Bí quyết của một Đòd Sống Hôn 
Nhân Hạnh Phúc. 


85 



Phụ lục 

L Giói luật dựa trên nền tảng tự do 

Giói luật Phật giáo được dựa trên sự tự do, nghĩa 
là thuộc về sự phát triển cá nhân. Do đó nó chỉ mang tính 
tuông đối. Theo thực tế, không thể có bất cứ nguyên tắc 
đạo đức nào nếu như có sự ép buộc hoặc sự quyết tâm từ 
một tác nhân bên ngoài bản thân chúng ta. (Anagaríka B. 
Govinda, học giả Phật giáo, ngưòi Đúc) 

2. Trí tuệ và giói luật 

Theo đạo Phật, sự gìn giữ giói luật tốt không thể thiếu 
trí tuệ, không có trí tuệ thục sự thì không thể nào có giói luật; 
cả hai đều gắn bó vói nhau như sức nóng và ánh sáng của 
ngọn đèn. Nhũng pháp đua đến sự giác ngộ không chỉ đon 
thuần có trí tuệ, tỉnh thúc, mà còn phải có tình yêu thưong 
nhân loại. Sự nhận thức tốtvề giói luật chính là tinh hoa của 
“Sự Giác ngộ”. (Tỳ Kheo Dhammapãla, nhà học giả Phật giáo 
ngưòiHàLan). 


87 


Samanta trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của độc giả. 
Mọi thông tin xin gửi về: 

info@samanta.vn hoặc trinhducvinh2004@gmail.com 



Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Samanta 
16 - Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội 
Website: www.samanta.vn 



V 






